INTERNATIONAL BESTSELLER 
Yu Dan 


Confucius from the Heart 


Nhi ng điều điệu ky tir tư tưởng 
Va triết ly song Không Tu 


KHONG TU TINH HOA 


the 


Tinhihoa 


Những điều diéu ky tu tu tướng 
và triết ly song Khong Tu 


i} WHA KHÁI BAN TRE 


Tac gia: Vu Dan 
Dich giả: Hoang Phú Phương, Mai Son 
Cong ty phat hanh: First News - Tri Viét 
Nhà xuất bản: NXB Trẻ 
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm 
Số trang: 176 
Ngày xuất bản: 12/2009 
Giá bìa: 48.0008 


Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com 


Type+Lam ebook: thanhbt 


Cuốn sách này được giới thiệu 6 đây nhằm chia sẻ cho những bạn không 
__ Có điều kiện mua sách! 
Còn néu bạn có khả năng hãy mua ủng hộ nha! 


Gidi thiéu 


Không Tử và học thuyết Nho gia có ảnh hưởng rất lớn doi với các nèn van 
hóa A Đông, trong đó có Việt Nam. Bao nhiêu thé hệ trí thức Việt Nam đã 
tiếp thu và ứng dụng triết lý của ông. Còn ngày nay, Sự minh triết trong tu 
tưởng Không Tử có thể giúp gi cho chúng ta khi doi diện với vô số vẫn dé 
của cuộc sông hiện dai? 


Vu Đan, với niềm say mê và am hiểu về Khong Tử cộng với tầm nhìn của 
một nhà nghiên cứu thông thái, đã làm cho mọi người sững sờ khi vén mở 
những bí mật ân chứa trong tư tưởng Không Tử. Do là những bí mật có thé 
giúp ta đứng vững trong thực tại, hiểu được thế giới sôi động mà chúng ta 
đang sống, giúp ta tận hưởng một cuộc đời phong phú và trọn vẹn. 


Gian di, trực tiép và hứng khởi, ba gat bỏ cách tiếp cận sùng kính của các 
học giả khác và cho thấy những chân lý mà Không Tử giới thiệu với chúng 
ta luôn là những chân lý dễ nắm bắt nhất, chỉ cho chúng ta một cách sống 
hạnh phúc theo đúng nhu cầu tinh thần của mình. 


Những gì chúng ta có thể học hỏi từ Không Tử hôm nay không phải là môn 
“Không hoc” do Hán Vũ Dé lập ra; không phải là “Không giáo” long trong, 
cao quý, nặng nghi thức bên cạnh Đạo giáo và Phật giáo; cũng chắng phải 
học thuyết Không Tử của các học giả, đầy luận chứng sâu xa và mang tính 
bác học khuôn phép mà là những bài học, những chân lý giản dị mà mỗi 
người tâm đắc và đều có thể tiếp nhận. 


Những chân lý đó đi vào lòng người tự nhiên nhất như chính là tiếng goi từ 
bên trong tâm tưởng của mỗi chúng ta. Dù thời gian trôi qua và thế giới có 
đổi thay thé nao đi nữa thì những giá trị tinh túy nhất của Khong Tử luôn 
mãi sống với thời gian. 


Muc luc 


Lời Tựa 
Phan I: ĐẠO CUA TRỜI VÀ ĐẤT 
Phan II: ĐẠO CUA TÂM VA HON 
Phan II: THE DAO 
Phan IV: DAO BANG HUU 
Phan V: DAO CUA CHÍ HƯỚNG 
Phan VI: DAO NHAN SINH 
VAI NET VE TÁC GIA VU DAN 


tve-EEU 


Loi Twa 


Cách đây hơn 2.500 năm, các hoc trò của nhà tư tưởng và triết học Khong 
Tử đã cô gắng tìm tòi ghi lại từng mảnh rời rạc và từng câu chuyện rời rạc về 
cuộc đời và những lời dạy của ông. Những ghi chép, phần lớn dựa trên 
những bai thuyết giảng, sau này được tổng hợp lại thành sách “Luận Ngữ”. 


Cách đây hơn hai ngàn năm, Hoàng dé Vũ của nhà Hán loại bỏ một trăm 
trường phái triệt học khác đê ủng hộ Không Tử, thực chât là biên nước 
Trung Hoa thành một nhà nước Không giáo. 


Cách đây một ngàn nam, Vương An Thạch, tự Giới Phủ, té tướng đầu tiên 
của nhà Tông, tự hào cho răng ông có thê điêu hành được thê giới này chỉ 
với một nửa cuôn Luận Ngữ. 


Từ những điều đó, chúng ta có thé thấy vai trò cực kỳ quan trọng của Không 
Tử trong sinh hoạt chính tri và xã hội thời cô đại, cũng như sự kính trọng mà 
người xưa dành cho những lời dạy được góp nhặt lại của ông. 


Nhưng ý nghĩa thực hành của tư tưởng Không Tử trong xã hội và cuộc sống 
của chúng ta ngày nay là gì? 


Có lần, trong một thị trấn nhỏ nổi tiếng với những suối nước nóng ở miền 
bắc Trung Quốc, tôi đọc thấy dòng chữ “Vấn Bệnh Tuyền” (Suối vấn bệnh). 
Người ta nói rang bat cứ ai ngâm minh vào nước ở đây sẽ lập tức hiểu được 
nguôn gốc bệnh tật của mình: người bị viêm khớp sẽ có cảm giác ngứa ran ở 
các khớp xương; người có vẫn đề về dạ dày sẽ cảm thấy nóng trong bao tử, 
trong khi người mắc bệnh về da sẽ cảm thấy một cơn nóng bừng lan khắp 
trên đa, như thể một lớp da đang được tây sạch, như lớp da bị lột bỏ của con 
ve sâu. 


Theo tôi, minh triết của Không Tử chính là một nguồn suối âm ap, sống 
động như vậy. Và tôi cũng cho phép mình dam chìm trong nguồn suối đó, 
roi thé nghiệm nó băng chính con người va máu thịt của mình, như hàng 
ngàn, hàng vạn người, hơn hai nghìn năm qua đã mê mải đắm mình trong 
dòng suối đó và trải nghiệm những tặng vật của nó. 


Người tốt sẽ nhìn thấy sự thiện hảo trong đó, và người minh triết thay sự 
minh triết. Có lẽ giá trị của cuốn sách kinh điển này không nam ở các lễ nghi 
và sự tôn sung gây nên nỗi kính sợ, mà năm ở tính toản diện và sự linh hoạt 
của nó; nam ở sự minh triết mà rất nhiều người ở nhiều thời đại đã tự mình 
thấm nhuan dé rồi từng cuộc đời và từng cá nhân, tuy lĩnh hội nó theo những 
cách khác nhau và đi theo những con đường khác nhau, cuối cùng déu có thé 
đạt đến cùng một mục đích. 


Người Trung Quốc có câu: “Chân lý không bao giờ ở xa những người bình 
thường”, và điều này chắc chắn đúng khi chúng ta tiếp cận với sự minh triết 
của Không Tử. Theo tôi, các bậc hiền nhân không bao giờ dùng những câu 
trích dẫn tối tăm trong kinh sách để làm mọi người e ngại, cũng không chất 
day trong tác phẩm của họ những cách nói khác thường và những từ ngữ khó 
hiểu để gây khó khăn cho người tìm đến. Không Tử nói: “Ta đang nghĩ đến 
việc từ bỏ lời nói”. Tử Công vội hỏi: “Nếu thầy không nói nữa, học trò của 
thầy lấy gì truyền đạt?”. Khong Tử nói, điểm đạm và giản dị: “Trời có nói gi 
đâu? Thé mà bốn mùa cứ thay nhau, vạn vật sinh hóa. Trời có nói gì 
LH 


dau?” 


Những chân lý giản di về thế giới nay có thé di vào tâm hồn mọi người bởi 
vì chúng chưa bao giờ là sự áp đặt, mà là một tiếng gọi từ bên trong đánh 
thức từng trái tim và linh hồn. Những người tìm thấy ích lợi từ minh triết của 
Không Tử có thê trải nghiệm khoảnh khắc khai minh tuyệt vời, khi sự nhận 
thức đột nhiên chảy tràn qua họ. Khi chúng ta đọc Luận Ngữ trong dòng 
chảy cuộc sóng hôm nay thì mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng với chúng ta, va 
Không Tử chắc hắn đang mỉm cười lặng lẽ nhìn về chúng ta xuyên qua nhiều 
thê kỷ. 


Những gi chúng ta có thé học hỏi từ Không Tử hôm nay không phải là môn 
“Không học” do Hán Vũ Dé lập ra; không phải là “Không giáo” long trong, 
cao quý, nặng nghi thức bên cạnh Đạo giáo và Phật giáo; cũng chắng phải 
học thuyết Không Tử của các học giả, đầy luận chứng sâu xa và mang tính 
bác học khuôn phép. 


Những gì chúng ta có thể thu nhận được từ Luận Ngữ của Không Tử là 
những chân lý giản di mà môi người tâm đặc và đêu có thê tiêp nhận. 


Nua đêm, 16 thang 11, 2006 


Vu Dan 


Phan I: DAO CUA TROI VA DAT 


Ban không nên nghĩ răng minh triét của Không Tu là qua cao siêu và xa voi, 
hoặc là một điêu gi ma con người ngày nay chi có thé sung kính ngước nhìn. 


Những chân lý về thé giới này lúc nào cũng dễ hiểu và giản di, hệt như mặt 
trời moc môi ngày ở phương đông, nhw mua xuân gieo hạt va mua thu gat 
hái. 


Những chân lý mà Không Tử đem đến cho chúng ta luôn luôn là những chân 
ly dé năm bat nhát. 


Chân lý ấy dạy cho chúng ta cách sống một cuộc sống hạnh phúc theo nhu 
câu tinh than của chính mình. 


Minh triết của Khong Tử có thé giúp chúng ta đạt được hạnh phúc tinh than 
trong thé giới hiện dai, giúp chúng ta lam quen với nhịp sống hàng ngày va 
cảm nhận những gánh nặng riêng đề biết chúng ta đang ở đâu trong cuộc đời 
này. 


Thinh thoang chung ta có thé nghĩ răng những gi chung ta doc 1a thiéu tinh 
lô-gíc. Rất nhiều câu nói tập trung vào chi một van dé, không có nhiều đoạn 
văn dai hơi, và gần như mọi thứ chúng ta tìm ra đều đơn giản và ngăn ngủi. 


Không Tử nói: “Trời có nói gì đâu? Thé mà bốn mùa cứ thay nhau, vạn vật 
cứ sinh hóa. Trời có nói gì đâu?” (Luận Ngữ, chương XVIL tiết 18), ý rang: 
Xem kia, trời ở trên đầu ta, uy nghiêm và lặng lẽ, không bao giờ nói một lời, 
thé mà bốn mùa cứ van xoay mãi mãi, và tạo vat cứ sinh sôi nảy nở chung 
quanh ta. Vậy trời có cần nói nữa không? 


Những gi chúng ta tìm thay nơi Khong Tử là cách suy nghĩ dung dị và gan 
gũi. Chính với thái độ này mà Không Tử gieo ảnh hưởng đên các học trò của 
ông. 


Không Tử có ba ngàn học trò, bảy mươi hai người trong. số đó là những 
người uyên thâm và đức hạnh hiếm có. Mỗi người trong sô này là một hạt 
giống, và sau đó mỗi người đến lượt mình lại đi gieo hạt giống minh triết và 
nhân sinh quan rộng khắp. 


Đó là lý do vì sao ở Trung Quốc người ta gọi Không Tử là nhà hiền triết. 
Hiền triết là những người tai giỏi va có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong 
thời đại mình. Họ đem đến cho chúng ta sự xác quyết và niềm tin. Những 
người như vậy chỉ có thể là sản phẩm của sự phát triển tự nhiên, xuất hiện từ 
chính trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. 


Cảm thức về sự phát triển tự nhiên, cân bằng này có thê được tìm thấy trong 
truyền thuyết Trung Hoa kế chuyện Bàn Cô phân chia trời - đất dé tạo lập 
thé gil. Sự phân chia nay không phải là đột biến, như trong truyền thuyết 
sáng thế phương Tây, theo đó mọi người có thể nghĩ răng Bàn Cô sẽ dùng 
một cái rìu không lỗ thình lình chẻ trời và đất ra làm đôi, sau đó một nguôn 
sáng chói lóa chiếu soi khắp mọi nơi, và vạn vật xuất hiện. Đó không phải là 
phong cách truyện ké Trung Hoa. 


Kiểu truyện kế mà người Trung Hoa quen thuộc là kiêu truyện kê trong Tam 


Ngũ Lịch Kỷ (Lich sử Trung Hoa cô đại), bao gồm những chuyện kê mang 
tính chat thân thoại vê sự khai thiên lập địa. O đây chúng ta thay sự khai 
thiên lập địa là một tiên trình rât dài, êm đêm, thong thả và đây những dự 
báo: 


Thuở trời đất hỗn mang còn như lòng trăng và lòng đỏ một cái trứng không 
lồ suốt mười tam ngàn năm. Bàn Cô sinh ra và lớn lên giữa cái trứng đó. Bau 
trời và mặt đất bắt đầu tách làm đôi. Ông lấy những chất trong và sáng tạo ra 
Trời, những chất đục và tối tạo ra Đất. Theo đó, bản chất Dương thuần khiết 
trở thành trời, bản chất Âm nặng nè trở thành đất. Bàn Cô sống giữa trời và 
đất, mỗi ngày có chín sự biến đổi, một vị than ở trên trời và một hiền nhân ở 
`. 2| 

dưới dat. Môi ngày Bàn Cô cao thêm một trượng  , bau trời cao thêm một 
trượng, mặt đất cũng dày thêm một trượng. Khi ông được mười tám ngàn 
tuổi, bầu trời cao vô định, mặt đất sâu vô định, và Bàn Cô lớn vô định. 


Trời và đất tách làm đôi, không phải theo cách một vật thể cứng gãy làm đôi, 
mà là một sự tách rời từ từ của hai bản chất: bản chất dương nhẹ nhàng, 
thuần khiết bay lên, trở thành bầu trời, bản chất âm nặng nề chìm xuống, trở 
thành mặt đất. 


Nhưng đó chưa phải là kết thúc sự phân chia giữa trời và đất. Tiến trình đó 
chi mới bat đâu. 


Hãy dé ý người Trung Hoa quan sát những biên đôi như thê nao. Hãy nhìn 
Bàn Cô, người ở giữa trời và đât trải qua “chín sự biên đôi trong một ngày”: 
hệt như đứa bé sơ sinh với những biên đôi nhỏ xíu, tinh vi đang điên ra. 


Có một giai đoạn trong những biến đổi đó mà truyện kế gol là “một vi thần ở 
trên trời, một hiên nhân ở dưới đât”, nghĩa là Bàn Cô trở thành một sinh thê 
thông thai và mạnh mẽ ở cả hai vương quôc (Trời va Dat). 


Đối với nước Trung Hoa, ý tưởng làm chủ cả hai vương quốc này là phương 
cách tôn tại lý tưởng, một sự tồn tại mà loài người chúng ta khao khát hướng 
tới: bầu trời là nơi chủ nghĩa lý tưởng trải rộng đôi cánh của nó và bay tự do, 
thoát khỏi mọi sự ràng buộc của luật lệ và những trở ngại của thế giới hiện 
thực; còn kha năng giữ vững đôi chân trên mặt dat là để chúng ta có thê tiễn 
bước trong thê giới hiện thực. 


Chủ nghĩa lý tưởng va chủ nghĩa hiện thực là bau trời va mặt đất của chúng 
ta. 


Nhưng những biên đôi cua Bàn Cô vân đang diễn ra và câu chuyện của 
chúng ta còn tiép tục. 


Sau khi trời và đất tách rời, mỗi ngày bầu trời cao thêm một trượng, mặt đất 
dày thêm một trượng, và Bàn Cô lớn thêm một trượng theo với bau trời. 


Quá trình biên đôi vân tiép tục trải qua mười tám ngàn năm, cho dén sau 
cùng “bâu trời cao vô định, mặt đât sâu vô định, và Bàn Cô lớn vô định”. 


Nói cách khác, loài người bình đăng với bâu trời và mặt đât: trời, đât và 
người được coi như Tam Tài - ba sự vật vĩ dai và quan trọng như nhau, nhờ 
đó mà thê giới được tạo lập. 


Không Tử nhìn thê giới theo cách này: con người đáng tôn trọng và con 
người nên tôn trọng chính mình. 


Khi đọc Luận Ngữ của Khong Tử, chúng tôi thay rang Khong Tử rat ít khi 
nghiệt ngã và cứng răn với học trò của mình, ông thường nói chuyện với họ 
một cách thoải mái, nhã nhặn, dường như chỉ là những gợi ý dé họ có thé tự 
suy ngam. Tất cả chúng ta đều đã nhìn thây các thầy giáo quở trách học trò, 
bảo chúng không được làm điều nay điêu nọ. Đó là khi người thay khong 
phải là chính mình. Một người thầy xuất sắc thực sự phải giống như Không 
Tử, ôn hòa trao đôi quan điểm với học trò của mình, cùng nhau đạt đến điểm 
cốt lõi là làm sao cho Tam Tài - trời, đất và người (Thiên, Địa, Nhân) - cùng 
phát triển toàn vẹn. 


Tinh thần thoải mái, thong thả, tự tại này va thái độ khiêm cung, kính cân là 
điêu mà tât cả chúng ta nên khao khát đạt tới. Luận Ngữ của Không Tử là 
hiện thân của lý tưởng này. 


Mục tiêu toi hậu của chúng ta là thấm nhuần những lời dạy của Khổng Tử 
đê hợp nhát Trời, Dat va Người trong một chỉnh thê trọn vẹn, dé mang đên 
cho chung ta sức mạnh vo han. 


Chúng ta thường nói: một dân tộc muốn tôn tại va phon vinh, thì phải có 
Thiên thời, Địa lợi, Nhán hòa. 


Và chúng ta van dang theo đuổi sự cân bang hài hòa này nên trong thời dai 
ngày nay, những tu tưởng cua Không Tử van có thé dân dat chung ta. 


Chúng ta có thể rút ra được sức mạnh to lớn từ đó, một sức mạnh bắt nguon 
từ sâu xa tư tưởng cua Không Tử. Chính từ sức mạnh này mà Mạnh Tử, một 
trong những triết gia vĩ đại khác của Trung Quốc, người kế thừa Không Tử 
và khai triển sâu hơn những ý tưởng của ông, được biết đến như “đức quân 


Chỉ khi những tinh túy của Trời, Đất và Vạn vật kết hợp lại trong tâm hồn 
con người, thi chúng mới có thê đạt được sự mạnh mè như ban thê của chung 
ta. 


Chúng ta nên hiểu “thiên nhân hợp nhất” như thé nào? Là ý nói con người và 
thê giới tự nhiên trong sự hòa điệu hoàn hảo. 


Chúng ta đang nỗ lực tạo ra một xã hội hài hòa, nhưng sự hài hòa đích thực 
là gì? Nó không chỉ là sự hài hòa bên trong một ngôi nhà nhỏ, cũng không 
phải chỉ là những quan hệ chân thành giữa mọi người. Nó còn phải bao gồm 
toàn bộ thé giới tự nhiên, là chung sống và phát triển hai hòa hạnh phúc trên 
trần gian này. Mọi người phải cảm thấy trân trọng thế giới tự nhiên và sẵn 
lòng thuận theo nhịp điệu của nó. 


Đây là một thứ sức mạnh. Nêu chúng ta biét cách trau rèn sức mạnh này và 
dựa vào nó, thì chúng ta sẽ có thê có được trí tuệ cao rộng của Không Tử. 


Dù nội tâm còn nhiêu băn khoăn, nhưng thái độ của Không Tử với cuộc đời 
là cực kỳ bình thản. Đó là vì ông có sức mạnh sâu xa bên trong, căm rê trong 
sức mạnh của những điêu ông xác tín. 


Tử Công, học trò Không Tử, có lần hỏi Không Tử những điều kiện nào can 
thiết để có một đất nước thanh bình và một chính quyền 6n định. Câu tra lời 
của Không Tử rất giản dị. Chỉ có ba điều kiện: vũ khí đầy đủ, lương thực đầy 
đủ và lòng tin của dân chúng. 


Thứ nhât, cơ câu bên trong của nhà nước phải mạnh mẽ, nó phải có đủ sức 
mạnh quân sự đê tự bảo vệ. Thứ hai, nó phải có đủ nguôn cung câp, đê dân 
chúng được ăn no mặc âm. 


Thứ ba, dân chúng phải tin tưởng vào quốc gia. 


Người học trò này lúc nào cũng có những câu hỏi lạ lùng. Tử Công nói rang 
ba điêu kiện là quá nhiêu: Xin thay cho biệt, nêu phải bỏ bớt di một điêu 
kiện, thây sẽ bỏ điêu kiện nào trước tiên? 


Không Tử đáp: “Bỏ vũ khí”. Chúng ta có thé không cần đến sự bảo vệ quân 
SỰ. 


Tử Cống lại hỏi: Nếu phải bỏ thêm một điều kiện nữa, thầy sẽ bỏ điều kiện 
nào? 


Không Tử đáp: “Bỏ lương thực”. Chúng ta sẵn sàng không ăn. 


Không Tử tiếp: “Cái chết luôn ở bên ta từ khi chào đời, nhưng khi không có 
niêm tin, dân chúng sẽ không có gì đê nương tựa”. 


Không có lương thực chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết, nhưng từ xưa đến nay 
đã từng có ai không phải chết? Vì thế chết không phải là điều tồi tệ nhất có 
thé xảy ra. Điều tôi tệ nhất trong mọi điều là sự sụp đồ và tan vỡ của lòng 
tin, khi công dân của một quốc gia quay lưng lại với tổ quốc của mình. 


Về phương diện vật chất, một cuộc sống hạnh phúc không gì khác hơn là 
một loạt những mục tiêu đạt được; nhưng sự an bình và ôn định thực sự đến 
từ bên trong, từ sự chấp nhận những gi chi phối chúng ta. Điều này không 
đến từ đâu khác ngoài niềm tin. 


Đó là quan niệm của Không Tử vê chính quyên. Ong tin rang chỉ sức mạnh 
của niêm tin thôi cũng đã đủ đê giữ đoàn kêt quôc gia. 


Trong thế kỷ 21, chúng ta thây rằng việc sử dụng tiêu chí đơn giản GNP 
để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân ở các nước là không day đủ. 
Bạn phải nhìn vào tiêu chí GNP với ý nghĩa Tổng hạnh phúc quốc gia. 


Nói cách khác, để đánh giá một quốc gia có thực sự giàu mạnh hay không, 
bạn không nên chỉ nhìn vào tốc độ và quy mô tăng trưởng của quôc gia đó, 
bạn nên nhìn sâu hơn vào cảm xúc trong tâm hồn của mỗi người dân bình 


thường. Tôi có cảm thay an toàn không? Tôi có hạnh phúc không? Tôi có 
thực sự hòa hợp với cuộc đời tôi đang sông không? 


Vào cuối thập niên 1980, Trung Quốc tham gia vào một cuộc khảo sát quốc 
tê, theo đó hạnh phúc của toàn dân lúc bây giờ chỉ vào khoảng 64%. 


Năm 1991 lại khảo sát một lần nữa. Chỉ số hạnh phúc đã tăng lên, khoảng 
73%. Đây là hệ quả từ sự cải thiện mức sông va tat cả những cải cách đang 
được thực hiện lúc bây giờ. 


Nhưng trong lần thứ ba, năm 1996, chỉ số hạnh phúc đã giảm xuống còn 
68%. 


Đây là van dé gây khó xử. Nó cho thay rang ngay ca khi xã hội phát triển về 
vật chât và văn hóa, người dân thụ hưởng những thành quả của xã hội đó 
nhưng van mang cảm giác bôi rôi rat phức tạp. 


3K 


Chung ta hay quay tro lai vói 2.500 năm trước, và xem các bậc hiền triết, 
hiền minh trong thời kỳ đó sống và làm việc như thế nào. 


Khong Tử rất yêu mến người học trò tên là Nhan Hồi. Có lần Không Tử 
khen Nhan Hôi: “Hôi that đáng khen! 


Sống ở một nơi tôi tàn với một cái chén ăn cơm va cái muỗng uống nước - 
nơi mà hầu hết mọi người không chịu đựng nỗi, nhưng Hồi không để cho 
hoàn cảnh đó ảnh hưởng đến niềm vui của mình. Hồi thật đáng khen!” (Luận 
Ngữ, VI, 9). 


Gia đình Nhan H6i rất nghèo. Họ không bao giờ đủ ăn, đủ mặc, và sống 
trong một khu hẻm nhỏ tối tăm, ảm đạm. Đối với mọi người, một cuộc sống 
khó khăn như thế là không thé chịu nổi, nhưng Nhan Hồi vẫn có thé tim thấy 
hạnh phúc với những gi mình có. 


Có lẽ nhiêu người sẽ nói: “Cuộc sông là như thê, dù giàu hay nghèo, tât cả 
chúng ta đêu phải sông với những gi mình có”. 


Điều thực sự đáng khâm phục về Nhan Hồi không phải là ông có thể chịu 


đựng duoc những điêu kiện sông khac nghiệt, mà là thái độ cua ông với đời 
sông. Khi mọi người thở dai cay đăng và phan nàn vê cuộc sông khó khăn, 
thì Nhan Hôi vân sông rât lạc quan. 


Chúng ta thay rang chi những người thực sự ngộ đạo mới có thể tránh bị cột 
chặt vào vật chat trong đời sóng và giữ được sự điềm tĩnh và thư thái từ dau 
đến cuối, không màng danh lợi cá nhân. 


Dĩ nhiên, không ai muốn sống một cuộc đời gian khô, nhưng chúng ta cũng 
không thê giải quyét các vân dé tinh thân nêu quá lệ thuộc vào những thứ vật 
chât mình đang sở hữu. 


Ở nước Trung Hoa hiện đại, cuộc sống vật chất đang ngày càng được cải 
thiện rõ rệt, nhưng điều đó cũng làm rất nhiều người ngày càng thất vọng. 
Bởi vì rất dễ nhận ra trong xã hội có một tầng lớp người đột nhiên cực kỳ 
giàu có, nên luôn có một cái gì đó khiến cho người bình thường cảm thấy bất 
công. 


Thực vậy, những gi chúng ta dang dé cập ở đây có thé thé hiện trên hai mặt: 
một là hướng ngoại, mở rộng đên vô hạn thê giới của chúng ta; và hai là 
hướng nội, dao sâu dén vô tận đê khám pha nội tâm. 


Chung ta luôn mat quá nhiêu thời gian nhìn ra thê giới bên ngoài và dành 
quá it thời gian đê nhìn vào tâm hôn va soi thâu thê giới nội tâm của mình. 


Không Tử cũng từng nói về bí mật của hạnh phúc, đó là làm thế nào để tìm 
thây sự yên bình trong chính mình. 


Mọi người hy vọng được sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chỉ 
là một cảm giác, nó chăng liên quan gì đến giàu sang hay nghèo túng, mà 
chỉ liên quan đến nội tâm. 


Khong Tu dạy cho các học tro cach tim kiêm hạnh phúc trong cuộc sông. 
Triệt ly nay đã được lưu truyền qua bao doi và gieo ảnh hưởng sâu sắc dén 
rat nhiêu hoc giả cũng như các nha văn, nhà thơ nồi tiêng. 


Một lần Tử Cống hỏi thầy Không Tử: “Nghèo mà không quy lụy, giàu mà 
không kiêu ngạo. Thây nghĩ gì vê câu nói này?”. Thử tưởng tượng một 
người nao đó rat nghèo nhưng không khúm núm trước những người giàu có, 


hoặc một người rat giàu va day quyền lực nhưng không kiêu kỳ hay ngạo 
mạn. Chúng ta nghĩ gì vê người đó? 


Khong Tử trả lời ông ta răng điều đó tốt, nhưng chưa đủ. Có một tư cách 
khác, cao quý hơn: “Nghèo mà vui Đạo, giàu mà giữ LÊ”. 


Tư cách cao quý này đòi hỏi một người không chỉ phải chấp nhận cái nghèo 
một cách thản nhiên, không luồn cúi van xin ơn huệ, mà còn phải có hạnh 
phúc nội tâm êm dém, sáng tỏ. Đó là thứ hạnh phúc không thé bị tước đoạt 
bởi cuộc sống nghèo túng bên ngoài. Quyền hành và của cải cũng sẽ không 
làm cho một người như vậy kiêu ngạo hay bê tha: họ vẫn sẽ tao nhã và lịch 
sự, vui vẻ và hai lòng. Một người như vay có thé vừa không bị lam duong 
lạc lỗi bởi cuộc sống xa hoa, vừa giữ được lòng tự trọng và hạnh phúc nội 
tâm. Một người như thế thực sự có thé gol là quân tử. 


Từ quân tử, xuất hiện thường xuyên trong Luận Ngữ, mô tả mẫu người lý 
tưởng của Không Tử, người mà bất cứ ai trong chúng ta, bất luận giàu 
nghèo, đều có thé trở thành. Cho đến thời đại ngày nay, chúng ta vẫn dùng từ 
nảy như một chuẩn mực cho tư cách cá nhân. Khi những tư tưởng của Không 
Tử được lưu truyền qua các thế hệ, chúng tạo nên những khuôn chuẩn quân 
tử, họ xuất hiện xuyên suốt lịch sử chúng ta và là người để chúng ta học hỏi 
khi nỗ lực trở thành người quân tử trong cuộc sống của riêng mình. 


Đào Tiềm `, nhà thơ lớn thời Đông Tán, là một khuôn chuẩn như thé. Ông 
giữ một chức quan nhỏ là huyện lệnh Banh Trạch trong 83 ngày va đã từ 
chức vì một chuyện rât nhỏ. 


Nghe kề rằng các quan trên phái người đến điều tra công VIỆC của ông và bắt 
ông phải mặc áo thụng thắt lưng để chào người phái viên ấy, giống như ngày 
nay chúng ta mặc áo vét đeo cà vạt dé tỏ sự tôn trọng với các vi lãnh dao đến 
thăm. 


Cặp mat ta thay quá nhiễu chữ, nhưng lại thấy qua ít tâm và hon. 
Nhưng Đào Tiềm nói: “Ta sao có thể vì năm đấu gạo mà phải chịu còng 


lưng, vòng tay thờ bọn tiêu nhân ấy”. Nói cách khác, ông không thích phải 
khúm núm chi vì chút bồng lộc. Và thé là ông treo ấn từ quan mà về. 


Ong nói: “Bởi vì tam hôn ta đã trở thành nô lệ cho thân thé ta, ta cam thay u 
sâu và đau khô”. Ong cảm thây răng chỉ đê ăn ngon hơn một chút, ở chô tiện 
nghi hơn một, ông buộc phải tự hạ mình, quy lụy và câu cạnh. 


Trong cái nhìn của người hiện đại, việc bang long sông nghèo nan trong khi 
van giữ những nguyên tac của mình thường hàm ý một cải gi đó thiếu nang 
no thao vat. 


Moi người dang làm việc vất va dé phát triển sự nghiệp của minh trước sự 
cạnh tranh khốc liệt, và có vẻ như việc một người kiếm được bao nhiêu tiên, 
uy tin nghề nghiệp (hoặc thiếu nó) ra sao, đã trở thành dấu hiệu quan trọng 
nhất của thành công. 


Nhưng cuộc cạnh tranh càng khốc liệt, chúng ta càng cần phải điều chỉnh 
cái nhìn và mối quan hệ của chúng ta với người khác. Với quan niệm đó, 
chúng ta ăn ở thé nào trong xã hội hiện dai đây? Có quy tắc nào hướng dan 
chúng ta không? 


Ông không sẵn lòng sống một cuộc sống như thế: “Ta biết rang ta không thé 
quay trở lại quá khứ của ta, nhưng ta biêt tương lai của chính ta và ta có thê 
theo đuôi nó.” - và thê là một lân nữa ông về lại vùng quê yêu dâu của mình. 


Tử Cống lại hỏi Không Tử một câu cực kỳ quan trọng: “Có một từ nào có 
thé hướng dẫn chúng ta ăn ở trong suốt cuộc đời không? Thay có thé cho con 
một từ dé con có thé dùng cho đến cuối đời ma lúc nào cũng thấy được lợi 
ích của nó không?”. 


Khong Tử đáp: “Nếu có một từ như vậy, có lẽ đó là chữ Thứ”. 


Nhưng chữ này nói lên điều gì? Không Tử tiếp: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư 
nhân”. Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác, nên suy từ 
lòng mình ra dé biết lòng người. Nếu một người có thé thực hiện điều này 
trong suốt đời mình, thì như thế đã đủ. 


Không Tử là nhà hiền triết thực sự - ông sẽ không bắt bạn phải nhớ quá 
nhiêu những gì ông dạy, và thỉnh thoảng chỉ một chữ thôi là tât cả những gì 


bạn cân. 


Tăng Tử, một học trò của Không Tử, có lần nhận xét: “Phương pháp của 


Thay chủ yếu dựa vao việc làm tốt hết sức mình va dùng bản thân mình dé 
đo lường người khác. Tất cả chỉ có vậy”. Tinh túy trong sự truyền dạy của 
Khong Tử có thé cô đọng trong hai chữ “Thành” va “Thứ”. Noi một cách dễ 
hiểu, bạn phải là chính bạn, nhưng đồng thời bạn phải nghĩ về người khác. 


Với chữ Thứ, Không Tử muốn nói rằng bạn không được ép buộc người ta 
làm những điều ngược lại ý muốn của họ, bạn cũng không được làm những 
điều gây ton hại cho người khác, bạn phải làm hết sức dé đối xử với ho bằng 
sự khoan dung. 


Nhưng thường thì nói dễ hơn làm. Thông thường, khi có điều gì bất công 
hay bat xứng xảy ra, chúng ta không thê không mai miệt nghĩ ngợi về nó. Và 
khi làm như thê, chúng ta liên tục bi tôn thương. 


Có một câu chuyện thú vi trong Phat giáo như sau: 


Hai nhà sư rời chùa, xuống núi đi khất thực. Khi đến bên bờ sông, họ nhìn 
thấy một cô gái đang bối rối vì không biết cách nào đi qua sông. Người sư 
già bảo cô gái: “Tôi sẽ cống cô qua sông”. Va ông đưa lưng cong cô gái qua 
sông. 


Nhà sư trẻ đứng sững vì kinh ngạc. Anh không dám hỏi điều gì. Họ tiếp tục 
[5] 

di bộ thêm hai mươi dặm . Cuôi cùng, không nén được nữa, nha su trẻ hỏi 

nhà sư già: “Thưa thây, chúng ta là những kẻ tu hành, chúng ta phải sông 

thanh sạch, sao thay lại cong một cô gái qua sông?”. 


Bang lòng khoan dung với người khác, bạn thực sự đang mở rộng hơn tam 
lòng mình. 


Nhà sư già điểm tĩnh đáp: “Anh nhìn thấy ta đưa cô ay qua song va đặt cô ấy 
xuống bờ bên kia rồi mà. Sao anh còn mang cô ấy trong đầu anh thêm hai 
mươi dặm nữa mà không chịu đặt xuống?”. 


Những gi Không Tu dạy chúng ta không phải chỉ la chung ta nên tự mình 
thực hiện điều gì hay bỏ qua điều gi, ma chung ta con phai lam moi thir co 
thé để giúp đỡ những người cân đến. Đó cũng là những øì chúng ta muốn 
nói trong câu danh ngôn “Bàn tay trao tặng hoa hông bao giờ cũng vương 
lại mùi hương ”- cho có thể mang lai nhiéu hanh phúc hơn là nhận. 


Lời ran của câu chuyện nay cũng chính là những gi Khong Tử day chúng ta: 
khi đên lúc buông bỏ mọi thứ, thì hãy buông bỏ. Băng lòng khoan dung với 
người khác, bạn thực sự đang mở rộng hơn tâm lòng minh. 


Còn một từ thứ ba, ngoải “Thành” và “Thứ”, nằm ngay trong cốt lõi của học 
thuyét Không Tử là chữ “Nhân”. 


Có lần, học trò của Không Tử là Phan Trì hỏi thay một cách tôn kính rang: 
“The nao là Nhân?”. Khong Tu dap bang hai từ: “Thuong người”. Thuong 
người khác là Nhân. 


Phàn Trì lại hỏi: “Thế thì cái gì được gọi là Trí?”. Không Tử đáp: “Biết 
người”. Việc hiéu người khác được gọi là Trí. Yêu va quan tâm đên người 
khác là Nhân; hiệu người khác là Trí. Chỉ đơn giản vậy thôi. 


Vậy, con đường nào là tốt nhất để trở thành một người có một trái tim biết 
yêu thương và nhân a1? 


Khong Tử nói: “Người nhân hễ muốn tự lập lấy minh thi cũng lo mà thành 
lập cho người; hễ muốn cho mình thông đạt thì cũng lo làm cho người được 
thông đạt; hé xử với minh thế nao thì cũng xử với mọi người chung quanh 
mình thế ấy. Đó là phương pháp phải thi hành để trở nên người nhân đức 
vậy.” (Luận Ngữ, VI, 28). 


Nếu bạn muốn mình tién bộ, thì hãy nghĩ đến việc làm sao dé giúp người 
khác cũng tién bộ; nếu bạn muốn đạt được ý hướng riêng của mình, thì hãy 
lập tức nghĩ đến việc làm sao để giúp người khác cũng đạt được các ý hướng 
riêng của họ. Bạn có thé làm được điều nay, bắt đầu bằng những điều nhỏ bé 
gan bên bạn, đối xử với người khác như bạn muốn đối xử với chính ban thân 
mình. Đây là con đường đề sống theo đức nhân và sự công chính. 


Trong cuộc sống, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thê nhận thấy tình trạng 
thất nghiệp, hôn nhân d6 vỡ bất ngờ, sự phản bội không thể lường trước của 
một người bạn, hoặc bị ai đó gần gũi với ta bỏ rơi, và chúng ta có thể xem nó 
như cái gì đó nghiêm trọng hoặc không quan trọng. Không có bất kỳ tiêu 
chuẩn khách quan nào đánh giá những điều như vậy cả. 


Ví dụ, nếu bạn bị đứt tay, một vết cắt khá sâu, thì liệu chuyện ấy được tính 


như một vết thương nghiêm trọng hay một vết thương xoàng? Một cô gái trẻ, 
nhạy cảm, mảnh mai có lẽ sẽ làm um lên vì một chuyện như thế trong cả một 
tuần lễ; nhưng một người đàn ông trẻ, cứng rắn, mạnh mẽ có lẽ chắng chú ý 
gi nhiều đến nó. 

Vì vậy, việc ta sẽ chọn vai trò là một “cô gái trẻ” mảnh mai hay một “người 
đàn ông trẻ” cứng răn là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. 


Nêu bạn có một quan điêm khoáng đạt, ban sẽ luôn có khả năng giữ các sự 
việc vào đúng tâm của chúng. 


Tôi nhớ có một câu chuyện trong cuốn giáo khoa tiếng Anh bậc đại học của 
tôi kế về một ông vua hàng ngày suy ngẫm về ba câu hỏi tối hậu: Ai là người 
quan trọng nhất trên thé giới? Điều gi là quan trọng nhất trong mọi thứ? Thời 
điểm nảo là thời điểm quan trọng nhất? 


Ong đặt ba câu hỏi này cho cả triêu thân. Ong rat buôn long vì không ai có 
thê đưa ra câu trả lời. 


Dén một ngày, ông quyét định vi hành đên một vùng xa xôi và xin ngủ nhờ 
trong nhà của một ông lão. 


Nửa đêm, ông giật mình thức dậy vì tiêng huyện náo bên ngoài và ông thay 
một người đàn ông máu me đây mình đang lao vào nhà ông lão. 


Người đàn ông nói: “Có người truy đuôi tôi, họ muôn bắt tôi!”. Ông lão đáp: 
“The thì hay tron vào day một lúc” rôi giâu người đàn ông di. 


Nhà vua sợ quá nên không ngủ được. Một lúc sau ông thấy lính tráng tìm 
theo dau vêt ùa đên. Quân lính hỏi ông lão có thay ai đi ngang qua không. 
Ong lão nói: “Tôi không biệt, chăng có ai khác ở day cả”. 


Sau khi đám lính đi xa. Người đàn ông bi đuôi bat lúc nay vội cám ơn rôi ra 
đi. Ong lão đóng cửa và trở vào ngủ. 


Ngày hôm sau, vị vua hỏi ông lão: “Tại sao ông không sợ khi che giấu người 
đàn ông đó vậy? Ong không sợ gặp rắc rôi ư? Có thê mât mạng như chơi ây 
chur! Thê ma ông lại dé han di dê dàng như vậy. Ong không hỏi xem han là 
ai sao?”’. 


Ong lão diém tĩnh nói rang: “Trong thé giới này, người quan trọng nhất 1a 
nguol dang cần được giúp đỡ trước mặt ngài; điều quan trọng nhất là giúp đỡ 
người ấy, và thời điểm quan trọng nhất là ngay lúc ấy, ngài không thé chan 
chừ, thậm chí không thể chân chừ một giây phút nào cả”. 


Đột nhiên nhà vua sáng rõ ra: ba câu hỏi triết lý mà ngài đã suy ngẫm từ bấy 
lâu nay đã được giải đáp. Câu chuyện này còn có thê được dùng như một ghi 
chú cho việc đọc Không Tù. 


Điều quan trọng nhất về những người như Không Tử hay bất kỳ nhà tư 
tưởng vĩ đại nào ở Trung Quốc cũng như trên thế giới, trong quá khứ và hiện 
tại, là họ rút ra những chân lý và các nguyên tắc từ những kinh nghiệm thực 
tế của riêng họ trong cuộc sông mà mọi người đều có thé áp dung được. 


Những chân lý đơn giản ấy chúng ta không tìm thấy trong những bộ sách 
kinh điển, những văn thu không 16 của người xưa - nơi mà bạn cần phải có 
một kính lúp và một cuốn từ điển đồ sộ thì mới đọc được, và bạn có thê phải 
bỏ cả đời nghiên cứu miệt mài mới hiểu. 


Các bậc hiền nhân đích thực han sẽ không nói chuyện trên trời hoặc nói với 
một phong cách nghiêm khắc day bí ân. Họ đã truyền lại cho ta cuộc sống 
của họ, làm sinh động kinh nghiệm của cuộc sống con người, thông qua mọi 
thay đôi to lón, bao quát ma thé giói da di qua, dé chúng ta có. thể vẫn cảm 
thay sự âm áp và gan gũi của nó. Từ hàng ngan năm nay, họ vẫn đang mỉm 
cười với ta, dõi theo chúng ta trong im lặng khi chúng ta tiếp tục thu hoạch 
được những gia tri từ các trải nghiệm của họ. 


Không Tử mang lại cho ta các chân lý đơn giản, các chân lý nảy sẽ giúp ta 
phát triển Tâm và Hồn, đồng thời cho phép ta đưa ra các lựa chọn đúng đắn 
khi thực hiện chuyến du hành vào cuộc đời. Bước đi đầu tiên của chuyến du 
hành ấy là phải có một thái độ đúng đắn. 


Phân II: DAO CUA TAM VA HON 


Sống trên đời, chúng ta khó tránh khỏi những việc gây hồi tiếc va thất vong. 
Có thể ta thiểu sức mạnh dé thay đổi những điêu đó, nhưng chúng ta vấn có 
thé thay đổi được chính thái độ của ta khi đối mặt với những trở ngại ấy. 


Mot trong những điều quan trọng nhất về Không Tử là ông dạy chúng ta biết 
cách đổi mặt với sự tiếc nuối và giữ lay một tinh than thanh thản. 


Nhưng liệu sự hiển minh cách nay 2.500 năm ấy có thực sự gỡ được những 
moi tơ long cua con người ngày nay không? 


Trong suốt một đời chúng ta tồn tại trên hành tinh này, làm sao cuộc sống 
của ta có thể thoát khỏi những hối tiếc, nỗi that vọng? Trong cuộc sông, 
chúng ta luôn nhận thấy có điều này hay điều khác không diễn ra như mình 
mong muốn. 


Không Tử có ba ngàn học trò, trong đó có bảy mươi hai người trí đức hiếm 
có, và mỗi người trong số họ đêu có những mối bận lòng riêng. Vậy, họ đã 
nhìn những sự hối tiếc của cuộc sống con người như thế nào? 


Một ngày nọ, học trò của Không Tử là Tư Mã Ngưu lo rầu than rằng: 
“Người ta đêu có anh em, chỉ có một mình ta thì không?”. 


Tử Hạ, bạn học, khuyên: “Thương này từng nghe Phu Tử dạy rằng: 
“Chết sóng có số, giàu sang ở Trời. Bậc quân tử lúc nào cũng thành kính tự 
tu, không phạm điều lỗi lầm; đối với người thì giữ khiêm cung và xử hạp lễ. 
Thế nên bốn bề đều là anh em ca. Vậy bậc quân tử cần chi phải lo ngại chang 
có anh em?” (Luận Ngữ, XII, 5). 


Ta có thé hiểu câu nói nay ở nhiều mức độ khác nhau. Vì sống và chết, giàu 
và sang, cũng như tất cả những gì giống thế đều bị quy định bởi số phận, 
chúng vượt khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Ta phải học cách chấp nhận 
chúng và sống hai hòa với số phận của chúng ta. 


Nhưng nhờ việc trau dôi cách nhìn của mình, chúng ta có thê giữ được một 
tâm hôn chân thành và kính cân, đê giảm thiêu những sai trái trong lời nói và 
việc làm, đê đảm bảo ta đôi xử với người khác hòa nhã và tôn kính. 


Nêu bạn có thê làm tôt việc làm người của mình, thì tât cả mọi người trên thê 
giới sẽ yêu mên va tôn trong bạn như một người anh em. 


Vì thê, nêu bạn là một người quân tử chân chính, có học thức, thì tại sao lại 
lo râu mình không có anh em? 


Dù những câu nói này do học trò của Không Tử nói lại, nhưng chúng đại 
diện cho một trong những giá trị mà Không Tử ủng hộ. 


Trước hết, bạn phải dám đối mặt với những thất vọng trong cuộc song, va 
chấp nhận chúng. Ban không nên theo đuổi mãi điều hối tiếc, than van số 


phan va hoi đi hỏi lại rang tại sao nó lại xảy dén với minh - điêu này chi có 
thê làm tăng thêm noi đau của bạn. 


Thứ hai, bạn phải làm hết sức có thê để đền bù cho sự hối tiếc ấy, bằng cách 
bat dau thực hiện những điêu bạn có thê lam được. 


Vì sự hối tiếc đôi khi lại bị thôi phồng hon so với tinh chất thực của nó. Và 


kêt quả sẽ là gi? Như Tagore `, một nha thơ An Độ, đã nói: “Nêu bạn trào 
nước mat khi mat mặt trời, bạn cũng sẽ mat luôn cả các vì sao”. 


Biết chấp nhận những phan không vừa ý của cuộc đời và đền bù cho những 
thiểu sót ấy bang no lực của riêng mình, chính là thái độ mà Khổng Tử đã 
day ching ta khi đối mặt với những điêu hồi tiếc trong cuộc đời. 


Nếu một người không thé chấp nhận những hồi tiếc ấy, thì sẽ dẫn đến những 
hậu quả nào trong tương lai? 


Trong một tạp chí cũ mà tôi từng đọc, có câu chuyện kê vê một nữ vận động 
viên quân vợt người Anh, Gem Gilbert, như sau: 


Khi còn nhỏ, Gem đã chứng kiến một thảm kịch. Một ngày, cô cùng me di 
đến nha sĩ theo lệ thường. Cô nghĩ rằng cô và mẹ sẽ sớm vê nhà, nhưng vì 
một biến chứng gì đó mà mẹ cô đã chết ngay trên ghế nha sĩ. 


Cô không bao giờ quên được ký ức ảm đạm này và dường như cô không thể 
làm được gì đê xóa bỏ nó. Thê là cô không bao giờ đi đên nha sĩ nữa. 


Nhiéu năm sau, cô trở thành một tay vợt danh tiếng và giàu có. Rồi một 
ngày, cô bị đau răng khủng khiếp đến mức không còn chịu được nữa. Gia 
đình cô cuối cùng cũng thuyết phục được cô phải làm điều gì đó. “Hãy gọi 
một nha sĩ đến nhà. Chúng ta không cần phải đến phòng khám, nha sĩ của 
con sẽ đến đây, chúng ta sẽ ngôi lại với con, con còn sợ gì nữa?”. Và thế là 
họ gọi một nha sĩ đến nhà cho cô. 


Nhưng điều không mong đợi đã xảy ra: sau khi nha sĩ sửa soạn dụng cụ và 
chuân bị khám rang, ông quay lại và thay răng Gem Gilbert đã chêt. 


Đây là sức mạnh của nôi ám ảnh trong tâm lý. Một sự hôi tiệc riêng lẻ vê 


một sự việc đã bị thôi phông quá mức đến nỗi nó lơ lửng trên đầu bạn, tác 
động đến toàn bộ cuộc đời bạn. Nếu cuộc sống của bạn bị ám ảnh vì những 
điều hối tiếc mà ban không thé thoát ra được, thì thực sự nó có thé gây hại 
cho bạn về thể chất cũng như cảm xúc. 


Vì ta không thể tránh được những diéu hối tiếc trong đời, nên thái độ của ta 
doi với những hồi tiéc ay là cực ky quan trọng. Moi thai độ khác nhau có thê 
dan dén một chát lượng cuộc song hoàn toàn khác biêt. 


Lại có một câu chuyện khác: Một cô gái mò côi cha sống trong một thị trần 
nhỏ. Cô và mẹ phải nương tựa vào nhau, sống đạm bạc qua ngày bằng nghề 
thủ công. Cô chịu đựng những điều giằng xé nội tâm khủng khiếp. Cô luôn 
cảm thây tủi thân vì chưa từng có một bộ quan ao dep nao dé mặc, cting 
không có đồ nữ trang dé đeo. 


Vào địp lề Giáng sinh khi cô tròn 18 tuôi, mẹ cô đã đưa cho cô một ít tiên và 
nói cô hãy tự đi mua cho mình một món quà. 


Việc ấy quả thực vượt xa khỏi những giấc mơ điên rô nhất của cô, nhưng cô 
vẫn không đủ can đảm để làm điều đó một cách tự nhiên. Khi đi đến cửa 
hàng, tay nắm chặt chiếc ví, cô tìm đường tránh đám đông và đi nép sát vào 
tường. Trên đường đi, cô nhìn cuộc sông tốt đẹp của mọi người va than 
thầm: “Mình chăng thể chường mặt ra ở đây, mình là cô gái nghèo hèn nhất 
ở cái thị tran này”. Cũng lúc ấy, cô nhìn thay chang trai trẻ mà cô đã thầm 
thương trộm nhớ, cô buôn râu tự nhủ không biết ai là người bạn nhảy với 
chàng ở budi khiêu vũ tôi nay. 


Và thê rôi, sau khi rón rén tránh mặt mọi người suôt quãng đường, cô cũng 
đên được cửa hiệu. Khi bước vào bên trong, đập ngay vào mắt cô là một bộ 
cài tóc cực đẹp. 


Khi cô còn sững sờ đứng đó, nhân viên cửa hàng đến nói với cô: “Chị có mái 
tóc vàng dễ thương quá! Chị thử cài một bông hoa xanh nhạt này xem, trông 
chị sẽ rat đẹp đấy!”. Cô nhìn bảng giá - một con số gần bang số tiền cô có. 
Cô e dé: “Tôi không đủ tiền, chị đừng phiên nha”. Nhưng nhân viên cửa 
hàng lúc ây đã gài chiếc kẹp lên tóc cô. 


Người nhân viên mang đến cho cô một cái gương. Nhìn mình trong gương, 
cô rât đôi ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thây gương mặt mình bừng lên vẻ 


đẹp va sức sống mạnh mẽ như lúc này; cô cảm thấy như thé bông hoa ấy đã 
biến cô thành một thiên thần! Không do dự, cô lấy hết tiền ra mua nó. 
Choáng váng vì sự phân khích, cô lay tiền thừa, xoay minh và lao ra ngoài. 
Cô va vào một ông già vừa mới bước vào cửa. Cô nghĩ cô nghe thay tiếng 
ông ta gọi cô, nhưng cô không còn tâm trí dé nghĩ đến điều ấy và cô lao vit 
đi, đôi chân nhẹ tênh như bay. 


Trước khi nhận ra mình đang làm gi, cô đã chạy một mạch ra đường chính 
của thị tran. Cô thay mọi người sững sờ nhìn theo hướng cô chạy va cô nghe 
họ nói: “Tôi chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp đến nhường này trong 
thị tran. Con ai day nhỉ?”. Cô lại gặp cậu trai mà cô thầm thích và cô rất ngạc 
nhiên khi cậu ta gọi cô lại và nói: “Anh có vinh hạnh được mời em làm ban 
nhảy tại buổi khiêu vũ Giáng sinh không?”. 


Cô không thê tin nôi. Cô vô cùng vui sướng. Cô nghĩ, mình sẽ quay lai cửa 
hàng và mua thêm một cái gì đó be bé với sô tiên còn dư này. Và với ý nghĩ 
đó, cô phần khởi chạy thật nhanh trở lại cửa hiệu. 


Ngay khi cô bước qua cửa, người đàn ông già mỉm cười nói với cô: “Tôi biệt 
cô sẽ quay lại! Vì khi cô đụng vào tôi, chiêc kẹp hoa của cô đã rơi xuông! 
Nay giờ tôi đợi cô quay lại lay nó!”. 


Câu chuyện kết thúc ở đây. Cây kẹp tóc xinh xắn thực sự không bù đắp cho 
những thiêu thôn trong cuộc đời cô gái ây, nhưng, chính sự tự tin chớm nở 
của cô đã tạo ra sự khác biệt. 


Vậy sự tự tin ấy đến từ đâu? Nó đến từ cảm giác thực tế và vững vàng của 
một nội tâm thanh thản. Một trạng thái ung dung, không vội vã chính là dâu 
hiệu của một bậc quân tử chân chính. 


Học trò của Khong Tử là Tư Mã Ngưu có lần hỏi Ngài thé nào là quân tử? 


Không Tử đáp: “Bậc quân tử thì không lo, không sợ”. Tư Mã Ngưu hỏi tiếp: 
“Không lo, không sợ, đủ gọi là quân tử sao?”. 


Có lẽ ông nghĩ rang tiêu chuẩn ấy là quá thấp. Không Tử nói: “Tự xét lấy 
minh, thay mình chang may may ta ác thì còn lo, sợ nôi gi?” (Luận Ngữ, XII, 
4). 


Ngày nay, chúng ta có thé dùng một câu châm ngôn thông thường dé diễn 
giải y nghĩa câu nói của Không Tử như sau: “Nêu lương tâm của ban trong 
sáng, bạn sẽ không lo sợ bị gõ cửa lúc nửa đêm”. 


Vậy thì, làm thé nao chung ta có được một nội tam mạnh mẽ có thể giúp ta 
sông không lo âu, không do dự và không sợ hãi? 


Nếu muốn có nội tâm mạnh mẽ, bạn phải bình tâm trước mọi sự được mat, 
nhất là về mặt vat chất. Những người quan tâm quá nhiều đến việc được mat 
đôi khi bi Khong Tử xem như là “kẻ tiêu nhân”, và bị gọi là “thấp hèn”, hay 
nói khác di, là những người có đầu 6c ban tiện và thuộc loại tam thường. 


Khong Tử từng nói rang: “Ngươi có thé dé loại tiểu nhân ấy lo chuyện đại sự 
quốc gia chăng?”. Không. Khi những kẻ như thé không giành được lợi lộc, 
ho sẽ than phiền về việc không đạt được lợi lộc ây; khi họ đạt được cái mà 
họ muốn, họ lại lo sợ mất nó. Vì lo sợ mất nó, họ sẽ không bao giờ ngừng 
bảo vệ cái mà họ có và cô găng thủ lợi nhiều hơn nữa. 


Lòng dũng cảm chân chính là gì? Nó khác với sự liêu lĩnh khinh suất như thể 
nao? Không Tu đã nói thê nao vê long ding cam? 


Một người bi ám anh vi lợi lộc va những thiệt hai cá nhân không bao gid có 
thê có một tam hôn rộng mở, hay một tinh thân thanh than, không lo sợ và 
cũng không thê có lòng dũng cảm thật sự. 


Không Tử có một học trò tên Tử Lộ, một người rât bôc đông và quan tâm 
nhiêu đên lòng dũng cảm. 


Có lần, Không Tử than răng: “Đạo ta, người chắng chịu thi hành. Hay là ta 
bỏ hêt ma đi, thả bè lênh đênh trên mặt biên con hon? ĐI theo ta, chac chỉ có 
minh trò Do [Tử Lộ | mà thôi?” (Luận Ngữ, V, 6). 


Tử Lộ nghe được điều ấy, lay làm khoái chí lam. Nhưng Không Tử nói thêm 
rằng: Ta nói điều nay vì ngoài lòng dũng cảm ra, Tử Lộ chang có gì hết. Yêu 
mên lòng dũng cảm là một đặc trưng của con người Tử Lộ, nhưng sự dũng 
cảm của Tử Lộ lại là loại nông cạn, thiếu suy nghĩ. 


Nhưng vào ngày khác, Tử Lộ lại hỏi thây rằng: “Quân tử có chuộng lòng 
dũng cảm chăng?”. Không Tử đáp: “Quân tử nên chuộng nghĩa hơn hết. 


Quân tử có dũng mà không có nghĩa thì làm loạn. Tiểu nhân có dũng ma 
không có nghĩa thì làm đứa trộm cap.” (Luận Ngữ, XVII, 22). 


Không Tử nói: “Ăn cơm thô, uống nước lã, có cánh tay mà gối đầu, ở trong 
cảnh đạm bạc như vậy, người có đạo đức cũng lây làm vui. Chứ do nơi 
những hành vi bất nghĩa mà trở nên giàu có và sang trọng, thì ta coi cảnh ấy 
như mây nổi” (Luận Ngữ, VII, 15). 


Điều này có nghĩa là việc một người quân tử đánh giá cao lòng dũng cảm là 
không sai, nhưng đó là loại lòng dũng cảm có điều tiết và được kiềm chế; nó 
có một điều kiện quyết định đứng trên nó, đó là “Nghĩa”. Chi có sự dũng 
cảm nao đặt Nghĩa lên hang đầu mới là lòng đũng cảm chân chính. Còn 
ngược lại, một người quân tử có thể sử dụng sự dũng cảm của họ để làm 
loan, và một kẻ tiểu nhân thì có thé trở thành một kẻ trộm CƯỚP. 


Bạn hãy thử nghĩ về điều này xem, nếu những kẻ trộm cướp đột nhập vào 
nha dé cướp bóc, thậm chí giết người, bạn có thé nói đó là những người dũng 
cảm hay không? Do đó, sự dũng cảm mà không có Nghĩa là một thứ nguy 
hại nhất trên đời. 


Nhưng, “Nghĩa” là gì và làm sao ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai? 


Khong Tử nói rằng: “Người nào biết ước thúc lay mình, biết nương theo quy 
củ mà làm, thì ít lâm lạc, thât bại” (Luận Ngữ, IV, 22). Nói khác đi, nêu một 
người có sự tự chủ trong nội tâm thì họ sẽ it phạm sai lâm trong suôt cuộc 
đời. 


Nếu một người có thể thực sự làm được việc “Tự xét mình mỗi ngày 3 lần” 
(Luận Ngữ, I, 4), nếu bạn có thé thực sự đạt đến trạng thái mà “Thấy ai hiền 
đức, mình nên tự xét minh dé cố gắng cho bằng người. Thay ai chang hiển, 
mình nên tự xét, đừng bắt chước theo họ” (Luận ngữ, IV, 17), thì bạn sé dat 
được sự tự chủ. Có khả năng suy ngẫm về những thất bại của mình và dám 
dũng cảm sửa chữa sai lầm, đó là lòng đũng cảm chân chính mà Không Tử 
và các học trò của Ngài theo đuổi. 


Nhiêu năm sau, Tô Thức đã mô tả sự dũng cảm mà ông gọi là “lòng 
dũng cảm vĩ đại” như sau: 


Người xưa gọi một con người là ding cảm và có tải năng xuất chúng khi 
người đó có sự tự chủ vượt trên những người thường. Đó là những điều mà 
con người không thể làm được. Khi một người bình thường cảm thấy xấu hồ, 
họ rút gươm ra và lao vào đánh nhau; điều này không đủ gọi là dũng cảm. 
Có những người có lòng dũng cảm vĩ đại trên thế giới, đó là những người khi 
bị tan công bất ngờ thì không lo sợ, khi bị chê trách vô cớ thì không nổi giận. 
Đó là vì chí của những người ấy rất cao vời và họ nuôi dưỡng những khao 
khát thanh tao và cao quý. 


Như Tô Thức đã nói, lòng dũng cảm chân chính có một “sự tự chủ vượt trên 
những người thường”. Ho có thê chịu đựng được việc bi làm nhục cay đăng 


công khai, giống như Hàn Tín khi xưa đã chju chui qua hang một người 
nơi phố chợ chứ không bỏ phí hai mạng người trong cuộc chiến một mat một 
còn. Nhưng điều này không ngăn ông đạt được thành công vang đội trên 
chiến trường, giành được hàng loạt chiến thắng quyết định. Một người như 
ông han sẽ không bao giờ phản ứng dựa trên một sự dũng cảm bốc đồng 
trong giây phút nào đó chỉ để có được một khoảnh khắc thỏa mãn ngăn ngủi. 
Đó là vì ông có một lòng tự tin được lý trí điều khiển, và một tinh thần điềm 
tinh, kiên định; những điều này có được là vì ông có một tinh than phong 
khoáng và những khao khát thanh cao và cao quý. 


Tô Thức mô tả một người như vậy là người “khi bị tân công bất ngờ thì 
không lo sợ, khi bị chê trách vô cớ thì không nỗi giận”. Trạng thái tinh thần 
ay rất khó dat được. Chúng ta có thé cô gang trở thành những con người có 
đạo đức, có học thức và không xúc phạm người khác; nhưng khi bi người 
khác vô cớ xúc phạm, lam sao mà ta có thé không nổi giận được? 


Ví dụ, nêu một người bị đánh đập tàn nhẫn, vô cớ và bất ngờ vào thứ hai, 
đến thứ ba người ấy kế đi ké lại cho bạn nghe chuyện minh bị đánh, thì đến 
thứ tư, người ấy sẽ chìm vào trong một trạng thái ảm đạm, và không muốn 
gặp ai hay đi đâu nữa; đến thứ năm thì người ấy sẽ bắt đầu cãi cọ với gia 
đình của mình vì những chuyện vặt vãnh... Điều ấy có nghĩa là gì? Nó có 
nghĩa là mỗi lần bạn ké lại chuyện mình bị đánh thì cũng giống như bạn bị 
đánh lại lần nữa. Thậm chí sau khi sự việc qua đi, bạn vẫn bị nó tác động 
mỗi ngày. 


Khi có chuyện không may xảy ra, cách xử lý tốt nhất là hãy để nó trôi qua 
càng nhanh càng tôt. Chỉ băng cách này, bạn mới có thê có nhiêu thời gian 


rảnh rôi dé lam những điêu co ý nghĩa hơn, như vay bạn mới có cuộc sông 
thoải mái và có nhiêu cảm xúc tôt đẹp. 


Thường Tô Thức và hòa thượng Phat An van hay đàm đạo với nhau. Lão hòa 
thượng là một con người chân thật, đơn giản, do đó Tô Thức thường hay trêu 
chọc ông ta. Tô Thức thường rất khoái chí khi thăng được lão hòa thượng về 
những chuyện vặt và khi về nhà ông thường ké lại cho cô em gái của mình là 
Tô tiểu muội nghe. 


Có nhiêu sự việc trong cuộc đời xảy ra không như những gì ta mong muon. 
Đôi khi, chúng vô lý và không công bằng. Có thể chúng ta không thể thay đổi 
chúng, nhưng ta có thé thay đổi tình cảm và thai độ của riêng mình đối với 
chúng. Nếu nhìn nhận sự việc theo cách này, ta có thể nói rằng người ta có 
thể nhìn thấy mọi điều trong chính tâm hôn của họ. Câu chuyện sau đây của 
Tô Thức và hòa thượng Phật An sẽ cho thấy điều ấy. 


Một ngày nọ, Tô Thức và lão hòa thượng ngồi đàm đạo. 

Tô Thức hỏi: “Này, nhìn xem tôi giỗng ai?”. 

Lão hòa thượng đáp: “Trông anh giỗng như một ông Phật”. 

Tô Thức nghe thay thế, ông cười lăn cười bò và nói với lão hòa thượng rang: 
“Còn ông biết tôi nghĩ ông giông cái gì không? Giông như một đông phân 
bò”. 

Lão hòa thượng không những không giận gì cả mà còn Cười. 

Tô Thức về nhà, huyênh hoang điều này với Tô tiểu muội. 

Cô em gái chỉ cười nhạt và nói với anh rằng: “Làm sao mà anh có thê nói 
chuyện với sự hiệu biệt thâp đên thê? Anh biệt những vi chân tu thường quan 
tâm gì nhât không? Đó là vê việc nhìn thầy tâm hôn và bản chât của mọi 
việc. Lão hòa thượng nói anh giông như Đức Phật, điêu đó cho thây răng 
Phật luôn hiện hữu trong tâm của ông ây, vì thê bât cứ điêu gì ông ta thây 
cũng giông như Phật cả. Còn anh lại nói ông ta giông như một đông phân bò, 


vậy hãy thử hình dung trong tâm anh là gi nào?”. 


Điều nay có ý nghĩa với mỗi một người chúng ta. Hãy nghĩ xem: chúng ta 


đêu cùng sông chung trên một hành tinh, nhưng một sô người sông một cuộc 
sông âm áp, hạnh phúc, trong khi những người khác thì rên rỉ, than vẫn suôt 
ngày. Cuộc sông của chúng ta có thực sự khác nhau đên vậy không? 


Thực sự, cuộc đời trong mắt chúng ta cũng giống như một nửa chai rượu. 
Một người bi quan han sẽ nói rang: “Tệ quá! Chai rượu ngon gì mà chỉ còn 
có nửa chai!”, trong khi một người lạc quan sẽ nói rằng: “Tuyệt làm sao! 
Một chai rượu ngon đến thé này ma còn cả nửa chai!”. Sự khác nhau duy 
nhất là ở thái độ của chúng ta. 


Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, đây là thời điểm quan trọng 
hơn lúc nào hêt trong lịch sử đê duy trì một trạng thái tinh thân tích cực. 


Chúng ta hãy nghe lời Không Tử: “Bậc quân tử bao giờ trong bụng cũng 
thản nhiên lồng lộng, tiểu nhân bao giờ trong bụng cũng âu lo ngay ngáy.” 
(Luận Ngữ, VII, 36). Điều này có nghĩa: tinh thần của người quân tử luôn 
bình thản, vững vàng và đũng cảm, sự thanh than va hạnh phúc của họ đến 
một cách tự nhiên từ bên trong; trái lại, điều bạn thây nơi kẻ tiểu nhân là một 
bộ mã bên ngoài của thái độ ngạo mạn và tự cho mình quan trọng; bởi vì tinh 
than của họ bao giờ cũng âu lo trước mọi việc, chang lúc nao yên. 


Khong Tử từng nói rang: “Người có nhân, chang bao giờ lo rau; có tri, chang 
bao giờ lầm lạc; có dũng, chăng bao giờ sợ sệt.” (Luận Ngữ, XIV, 30). 
Nhưng Không Tử rất khiêm nhường. Ông nói rằng ba việc đó - không bao 
giờ lo rầu, không bao giờ lầm lạc và không bao giờ sợ sệt - là những điều mà 
chính ông cũng chưa bao giờ thay mình đạt đến được. 


Khi chúng ta nói “Người có Nhân thì chăng bao giờ lo rau”, nghĩa là gì? 


Có nghĩa là, người nào đó có một trái tim vĩ đại, tràn đầy lòng Nhân và có 
đức hạnh, tức có tam lòng khoan dung và độ lượng, người ay sé khong bao 
giờ dé tâm đến những chuyện nhỏ và không nổi xung lên vi chúng. Vi thé, 
người ấy có thê tránh được việc tranh giành những món lợi và những thất bại 
nhỏ nhoi. Chỉ duy có loại người này mới có thể thực sự đạt đến sự yên bình 
nội tam và thoát khỏi những nghi ngờ, sợ hãi. 


Khi chúng ta nói “Người có Trí thì không bao giờ lầm lạc”, nghĩa là gì? 


Năm mươi năm trước, có lẽ hau hêt người Trung Quoc cả đời chỉ làm duy 


nhat mét loai công việc, hầu như không ai nghe đến chuyện li di và họ có thé 
sống vui vẻ trong cùng một mảnh sân nhỏ từ thời trẻ đến khi già. Điều khiến 
người ta phiền lòng là cuộc đời họ dễ đoán trước và họ biết họ có ít lựa chọn 
đến như thế nào. 


Nhưng ngày nay, chúng ta đều phiền lòng không phải vì không có lựa chọn 
mả là có quá nhiều lựa chọn. Những trở ngại và TÔI loạn, bất an xuất hiện vì 
xã hội của chúng ta phát triển quá nhanh và cuộc sống của chúng ta quá sung 
túc đủ day. 


Chúng ta không thé tác động gi lên thế giới bên ngoài; tat cả những gi chúng 
ta có thé làm là cải thiện năng lực lựa chọn của chính mình. Khi chúng ta 
biết cách đưa ra các lựa chọn như thế nào, biết cách chấp thuận hoặc bác bỏ 
các van dé, những lo âu và bực bội cũng sẽ không còn nữa. Day là điều mà 
Khong Tử có ý nói qua câu “Người có Trí thì không bao giờ lầm lạc”. 


Còn khi ta nói “Người có Dũng thì không bao giờ sợ sệt”, nghĩa là gì? 


Chúng ta có thé nói một cách dễ hiểu rằng: “Khi hai người khỏe mạnh dam 
đá nhau, thì người dùng cảm nhất sẽ luôn thang”. Hay nói khác đi, khi ban 
có đủ lòng đũng cảm và kiên trì, bạn sẽ có đủ sức mạnh để vươn mình lên 
phía trước, khi đó bạn sẽ không còn sợ sệt nữa. 


Khi một người quân tử chân chính đạt được đức Nhân - Trí - Dũng trong nội 
tâm, han nhiên tat cả những lo âu, do dự và sợ sệt của họ sẽ tan biên di. 


Có lần tôi đọc được một câu chuyện trong cuốn sách của tác giả người Nhật 
Daisetsu Suzuki. Chuyện kê về một người pha trà nồi tiếng sống ở thời Edo, 
làm việc cho một vị chủ nhân quyền quý. Như ta đã biết, Nhật Bản xem việc 
thưởng trà như một phan của Thiên học, trong đó nghi lễ uống tra và sự thiền 
định là hai bộ phận của một toàn thé. 


Một ngày nọ, người chủ lên kinh đô dé buôn bán. Ông không nỡ dé người 
pha trà ở lại, vì thê ông nói với anh: “ĐI với ta, đê ta có thê uông trà nhà 
ngươi pha môi ngày”. 


Nhưng Nhật Bản thời ây rât nguy hiêm. Bọn cướp và các ronin lang 
thang khap vùng, thường là môi đe dọa với người dân. 


Người pha tra rat sợ. Ông nói với người chủ răng: “Tôi không biết dùng vũ 
khí, nêu tôi gặp nguy hiém giữa đường, tôi phải làm sao đây?”. 


Người chủ nói: “Hãy mang gươm vào và ăn mặc giông một samurai”. 


Người pha tra không có lựa chọn nào khác. Ông thay quần áo của một 
samurai và đi cùng chủ lên kinh đô. 


Một ngày, người chủ ra ngoài làm ăn, nên người pha trà đi dạo một mình. 
Dung lúc đó, một tên ronin tiên đên gân và thách thức ông, han nói: “Ta thay 
ngươi là một chiên binh, vậy hãy sử dụng kỹ năng của ngươi dé dau với ta 


99 


xem . 


Người pha trà nói: “Tôi không biết đánh dam gi cả, tôi chỉ là một kẻ pha 


tra’. 


Tên ronin nói: “May không phải là một samurai, nhưng may lại ăn mặc như 
vậy. Nêu mày còn chút xâu hô hoặc lòng tự trọng nào, thì hãy nên chêt dưới 
lưỡi guom của ta!”’. 


Người pha trà nghe thay ong hết cả đầu, nhưng rõ ràng là không thé thoát 
được, cuối cùng ông nói: “Thư thả cho tôi một vai giờ, dé tôi có thé hoàn 
thành nhiệm vụ mà chủ tôi giao phó. Chiểu nay, chúng ta sẽ gặp lại tại bờ 


99 


ao . 


Tên ronin suy nghĩ va đồng ý, rồi nói thêm: “Nhớ đến đó, không thì biết tay 


99 


Người pha tra hối hả chạy thang đến trường day võ thuật nổi tiếng nhất ở 
kinh đô. Ong tim gặp người samurai lãnh đạo va nói với ông ta: “Tôi van 
ngai, hãy dạy tôi cách chết danh dự như một samurai!”. 


Người samurai lãnh dao vô cùng ngạc nhiên. Ong nói: “Người ta đên đây tim 
cach dé sông, còn anh là người đâu tiên dén dé tìm cách chét. Tai sao anh lại 
làm vậy?”. 


Người pha trà kê lại cuộc đụng độ với tên ronin, rôi nói: “Tôi chỉ biét môi 
việc pha trà, nhưng hôm nay tôi phải dính vào cuộc chiên sông còn này. Tôi 


xin ngài, hãy dạy tôi phải làm sao. Tat cả những gi tôi muốn là được chết với 
một chút danh dự mà thôi”. 


Người samurai lãnh đạo nói: “Rất tốt, hãy pha cho ta một cốc trà, rồi ta sẽ 
day anh phải làm gì”. 


Người pha trà râu rĩ: “Đây có lẽ là lân pha trà cuôi cùng của tôi trong cuộc 
đời này”. 


Ông pha trà vol sự tập trung cao độ, chậm rãi theo dõi nước suối lay từ núi 
sôi lên trong am, rôi đặt các lá trà vào, rửa sạch trà, lọc trà và rót trà, mỗi lần 
một ít. Rồi ông cầm ly trà bằng cả hai tay trao nó cho người samurai lãnh 
đạo. 


Người samurai lãnh đạo đã xem toàn bộ tiễn trình pha trà Ấy. Ông nhấp thử 
một ngụm và nói: “Đây là ly trà ngon nhất mà ta được uông trong cả cuộc 
đời mình. Ta có thé nói ngay với anh rang anh không cần phải chết”. 


Người pha trà vội hỏi: “Ngài sẽ dạy tôi điều gì chăng?”. 


Người samurai lãnh đạo nói: “Tôi không can dạy anh điều gì cả. Khi anh đối 
mặt với tên ronin đó, tat cả những gi anh phải làm là hãy nhớ đên trang thai 
tinh thân khi anh pha trà. Anh không cân thêm bât kỳ điêu gì khác nữa”. 


Sau khi người pha trà nghe điêu này, ông đi đến chỗ hẹn. Tên ronin đã đợi 
ông ở đó và ngay khi người pha trà đên, han liên rút gươm ra: “Giò thì may 
đền rôi, bat dau đâu nào”. 


Người pha tra đã suy nghĩ đến những điều ma vị samurai vĩ đại kia nói trên 
suôt đường di, nên ông đôi mặt với tên ronin băng đúng trạng thai tinh than 
mà ông có khi pha trà. 


Ông tập trung ánh mắt lên đối thủ, rồi chậm rãi cởi nón và đặt nó ngay ngăn 
bên cạnh mình. Rồi ông cởi áo choàng ngoài ra, từ tốn gấp lại, xếp nó gọn 
gàng dưới chiếc nón; ròi ông cởi dây áo, cột ông tay áo trong của ông với cô 
tay của mình một cách chắc chắn; ông cũng làm như vậy với gau quan dai. 
Ong chỉnh trang phục cho trận chiến từ dau đến chân, trong suốt thời gian đó 
vẫn giữ thái độ hết sức bình thản. 


Trong lúc ấy tên ronin bat dau lo lắng. Càng nhìn, han cảng mat bình tĩnh vi 
không thể đoán được kỹ năng sử dụng vũ khí của đối thủ cao thâm đến mức 
độ nào. Cái nhìn từ cặp mắt và nụ cười của đôi thủ càng lúc càng khiến hắn 
cam thay mat tự tin. 


Khi người pha trà chỉnh xong y phục, động tác cuối cùng của ông là rút 
thanh guom từ vỏ ra kêu rin rit và khua lên trong không khí. Rôi ông dừng 
lại ở đó, vì ông không biệt phải làm gì nữa. 


Ngay lúc ấy, tên ronin quỳ phục xuống và van xin: “Xin hãy tha mạng cho 
tôi, tôi lạy ngài! Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy một tay 
kiếm nào có phong thái đĩnh đạc như ngài!”. 


Phải chăng chiến thắng của người pha trà thực sự là nhờ vào kỹ năng chiến 
đâu? Không, đó chính là long dũng cảm trong trai tim ông, là sự tự tin, diém 
tinh, thanh than trong chính nội tâm ông. Đó là thai độ mà ông có được khi 
làm việc. 


Kỹ thuật và kỹ năng không phải là van dé quan trọng nhất. Dé hiểu trọn ven 
những sự việc vượt khỏi kỹ năng đơn thuân, chúng ta cân sử dụng đên trái 
tim [tam] và phân tinh nhạy của thê giới bên trong [hôn] của ta. 


Chúng ta có thé thấy rang các tiêu chuẩn cư xử mà Không Tử đưa ra không 
chỉ là sự phê phán nghiêm khắc về thế giới quanh ta; mà còn chỉ ra cách sử 
dụng hiệu quả thời gian và sức lực có giới hạn của chúng ta, chuyên sự phê 
phan của ta vào bên trong, hướng đến trái tim va tâm hòn của riêng ta. 


Tat cả chúng ta đều nên nghiêm khắc hơn một chút đối với bản thân va chân 
thật hơn, khoan dung hơn một chút đối với người khác. Ngày nay, chúng ta 
cũng cho răng một người tử tế phái chân thât và ngay thăng, nhung không 
theo nghĩa là ngây tho và qua dé bi thao ting; thay vào đó van dé quan trong 
là phải khoan dung tha thứ cho những sai trai của người khác, đối xử với ho 
bằng sự cảm thông và xem xét các sự việc từ điểm nhìn của người khác. 


Vì lý do này, chỉ duy người quân tử chân chính mới có thể xoay xở sao cho 
“không oán trời, không trách người”, cũng không than van số phan đã không 
mang lại cho họ dịp may mả họ cần, cũng không than phiền rằng chăng có ai 
trên đời này hiểu được họ. 


Một trái tim va một tâm hồn mạnh mẽ có thé bù đắp cho cả những hối tiếc 
không thé tránh khỏi và những lỗi lầm lẽ ra ban có thé tránh được trong đời; 
đồng thời, nó có thê mang lại cho bạn sự tập trung vào mục tiêu, giúp bạn 
nâng cao tinh thần và dé bạn sống một cuộc sống trọn vẹn nhất, hiệu quả 
nhất hết mức có thé. Mỗi ngày bạn sẽ trải nghiệm một sự tái sinh mới, và 
bạn sẽ chỉ cho những người khác biết cách trải nghiệm tất cả những điều đẹp 
dé ay. 


Nếu dau óc bạn trong sáng, tinh thần phóng khoáng, ngay thang va dũng 
cảm, thì bạn có thể nhận thay rang ban thu hoach duoc nhiéu loi ich không 
ngờ và mọi người sẽ sẵn lòng mang đến cho bạn nhiều điều tuyệt vời. Nhưng 
néu ngược lại, ban sẽ không nhận được bất kỳ lời khuyên tốt đẹp nào. 


Như Không Tử nói, nếu bạn đi ngang qua một người ma không găng nói 
những điều có thể mang lại lợi ích cho người ấy, thì bạn đang “bỏ phí một 
con người”. Bạn đã bỏ mat cơ hội với người ấy, đó là điều không tốt. Ngược 
lại, néu nguol ay từ chối nghe ban, lời nói cua bạn bị phí phạm di, cũng là 
điều không tốt. 


Nếu bạn muốn là một người mà người khác có thể nói chuyện được, thì chìa 
khóa là phải giữ được một tinh thần trong sáng và phóng khoáng. Trong thế 
giới hiện đại bận rộn của chúng ta, nơi xã hội càng lúc càng phức tạp hơn, thì 
điều sống còn là ta phải nuôi dưỡng một cái nhìn tích cực, rộng mở của một 
bậc quân tử. Không Tử đã chỉ cho chúng ta biết nên làm thế nào. 


Nếu nội tâm của một người thoát khỏi những lo au, do dự và sợ sét, tự nhiên 
ho sé it than phiên hơn về thé giới xung quanh va năng lực gìn giữ hạnh 
phúc trong họ cũng sẽ tăng lên. 


Gia tăng năng lực gìn giữ hạnh phúc của bản thân là điều tốt nhất mà chúng 
ta có thê học được. 


Phan III: THE DAO 


Trong thé giới hiện đại, nhờ email và tin nhăn, chung ta có giữ liên lạc 
thường xuyên với những người cách ta hàng ngàn dặm, ây thê mà ta lại 
không bỏ chút nô lực nào đê hiéu những người hàng xóm của mình. 


Hơn bao giờ hết, cách chúng ta đối xử với những người khác ngày nay trở 
nên rat thiệt yêu. 


Trong môi trường xã hội phức tap và day biến động nay, chúng ta phải đối 
xử với những người khác như thê nào? 


Khi có người đôi xử với ta không công băng, ta phải phản ứng ra sao? 


Đâu là những nguyên tắc mà chúng ta nên áp dụng để cư xử với những 
người thân thiệt? 


Không Tử đưa ra cho chúng ta nhiều quy tắc về cách cư xử trong xã hội và 
qua đó giúp ta trở thành một người đứng dan. Có thé, các quy tắc ay ban đầu 
CÓ vẻ cứng nhắc, thậm chí khắt khe, nhưng thực tế chúng chứa đựng sự mềm 
dẻo đến không ngờ. 


Nói đơn giản, ông đưa ra cho chung ta các nguyên tac điêu tiêt hành động 
của mình và mức độ mà chúng ta phải tuân thủ các nguyên tac ay. 


Chúng ta thường tự hỏi ta phải làm gì và không nên làm gi; cái gi là tốt và 
cai gi là xâu. 


Thực tế, khi đưa ra những câu hỏi ấy, chúng ta cũng nhận ra rang các sự vật 
thường không được phân chia dựa theo các ý niệm đơn giản về đúng và sai, 
tốt và xấu, có hoặc không. Thời điểm và mức kỳ vọng của chúng ta khi lam 
một điều gì đó luôn có ảnh hưởng trực tiếp tới cách chúng ta hành động. 
Không Tử đặc biệt nhẫn mạnh sự cân nhac mức độ nao là cần thiết trong khi 
ta làm bất cứ điều gì. Khi hành động, chúng ta cần phải tránh càng nhiều 
càng tốt sự thái quá, hoặc ngược lại, là sự thiếu quan tâm. 


Vì vậy, dù Không Tử ủng hộ đức Nhân và sự bác ái, nhưng ông không 
khuyên chúng ta tha thứ mọi lỗi lam của người khác với lòng Nhân không 
phân biệt. Có người hỏi Không Tử rằng: “Ngài nghĩ sao về câu nói: Khi 
người ta oán hận mà hãm hại mình, mình nên đem ân đức ra mà báo đáp?” 


Không Tử đáp răng: “Vậy néu người ta đem ân đức ra mà giúp đỡ minh thì 
mình lây gì dé báo đức? Nên lây chính trực mà đáp lại sự oán hận, nên lây 
điều ân đức mà đáp lại điều ân đức.” (Luận Ngữ, XIV, 36). Chính việc ý 
thức về các giới hạn của điều gì có thể chấp nhận được nơi những người 
khác là một dau hiệu nôi bat của bậc quân tử chân chính. 


Chung ta cân nhan mạnh, điêu ma Khong Tử ung hộ ở đây là sự tôn trọng 
phâm giá của con người. 


Dĩ nhiên, Ngài không gợi ý là phải lấy oán hận dé đáp trả lại oán hận. Nếu 
chúng ta luôn phải đối mặt va ứng xử với những việc sai trái người khác gây 
ra cho minh một cách ác ý va thù oán băng thái độ tương tự, thi chúng ta sẽ 
bị giam vào trong một vòng luân quân không bao giờ có điểm dừng. Chúng 
ta sẽ đánh mất không những hạnh phúc của riêng ta, mà còn cả hạnh phúc 
của những thế hệ sau khi mắc vào sợi dây thù hận truyền kiếp. 


Đáp trả oán hận bằng đức hạnh thì cũng không thực tế. Nếu bạn quá hào 
phóng với lòng tốt và lòng nhân của mình, đối xử với những người làm điều 
sai với mình bằng sự tốt bụng thái quá hay thiếu suy xét, thì điều ấy cũng là 
một sự lãng phí. 


Nhưng có một thái độ thứ ba, đó là phải đôi mặt với tât cả điêu ây một cách 
điêm tính, với sự vô tư, công băng, cởi mở và chính trực, tức là phải tiêp cận 


nó với một tính cách đạo đức cao cùng khả năng suy xét sâu sắc. 


Nói rộng ra, Không Tử nhân mạnh rang chúng ta phải sử dụng tinh cảm và 
trí óc của ta dung cho cân thiệt. 


Ngày nay, mọi người đều tìm cách tiết kiệm các nguồn tài nguyên, tuy nhiên 
chúng ta lại xem nhẹ sự hoang phí vê tinh than và lang phi năng lượng trong 
chính cơ thê chúng ta môi ngày. 

Sự thịnh vượng vật chất và tốc độ ngày càng tăng của các nhịp điệu cuộc 
sông ngày nay đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những phán đoán thật khôn 
ngoan. Chúng ta phải lựa chọn con đường tôt nhât đê sông, một con đường 
thật sự là của riêng chúng ta. 

Trong cuộc sông, chúng ta thường gặp các tình huống gây bối rôi: 


Cha mẹ quá yêu thương con, nhưng điều ấy lại chỉ đây họ xa đứa con mình. 


Bạn bè thân cận, gân gũi hết mức, nhưng lại thường kết thúc bằng việc làm 
tôn thương lân nhau. 


Có người tìm mọi cách cô găng cải thiện môi quan hệ gân gũi hơn với câp 


trên va các đồng nghiệp của minh, nhưng kết quả thường hoàn toan ngược 
lại. 


Làm sao lại ra nông nôi này? 


Khong Tử dạy rang cả sự tách biệt thái quá lẫn sự thân cận thái quá đều 
không phải là lý tưởng. Đối với ông, “đi rất xa cũng tôi tệ như đi quá gần”. 
Sự gan gũi thái quá không phải là một tình huống lý tưởng cho hai người 
muốn sông hòa thuận với nhau. 


Vậy, làm thế nào ta đạt được “những mối quan hệ tốt đẹp”? 


Tử Du - học trò của Khong Tử nói rang: “Can gián mà người trên không 
nghe thì mang nhục. Khuyên lơn mà bằng hữu không sửa thì mắt tình bằng 

ŭu.” (Luận Ngữ, IV, 25). Hay nói khác đi, néu bạn luôn quanh quan bên 
cấp trên của mình, xem liệu mình có giúp gì được cho họ hay không, dù bạn 
đang tỏ ra gần gũi thì bạn cũng sẽ sớm rước nhục vào thân. Cũng vậy, néu 
ban luôn bam kè kè bên cạnh bạn bè minh, dù có vẻ như các ban không thé 
chia xa, thì việc mat tinh bang hữu sé chang còn lâu nữa. 


Có câu chuyện ngụ ngôn như sau: 


Ngày xưa có một đàn nhím, tất cả đều có lông nhọn trên lưng, nam ric vào 
nhau dé giữ âm qua mùa đông. Han là chúng không bao giờ có thé biết được 
rang nếu tach xa nhau thì chúng sẽ ra sao. Chỉ một chút xê dịch ra xa thôi là 
chúng không thé giữ 4m cho nhau được, vi thé chúng rúc lại gần nhau hơn; 
nhưng chúng cảng ép lại gần nhau, các gai nhọn lại châm vào nhau, thế là 
chúng lại bắt đầu tách xa nhau ra; nhưng khi chúng làm vậy, chúng lại bị 
lạnh. Phải mất một thời gian khá dài dé đàn nhím nhận ra khoảng cách thích 
hợp giữa chúng, dé chúng có thé giữ ấm cho nhau mà không làm nhau bị 
thương. 


Trong xã hội của chúng ta ngày nay khi trào lưu đô thị hóa ngày càng phát 
triển, nhất là ở các thành phô lớn, những khoảnh sân nhỏ của các đại gia đình 
thời xưa đều bị phá bỏ để xây dựng các tòa nhà lớn. Cho đến ngày mừng 
năm mới, một gia đình làm bánh bao dem ra khoảnh sân nhỏ dé cùng chung 
vui với hàng xóm như thường niên thì họ ngỡ ngàng khi thay không còn ai ra 
day nữa. Khoảnh sân chung cũng khong còn, thậm chi những lang giềng 
sống ba, bốn năm đi chung trên một chiếc cầu thang cũng hầu như không 


biét nhau. 


Do các mỗi quan hệ của chúng ta với những người sống quanh ta đã trở nên 
lạnh nhạt hơn, chúng ta càng khó dé giao tiếp với nhau hon. 


Rồi điều này gia tăng gánh nặng lên một vài người bạn mà chúng ta trông 
cậy. 


Có thể bạn nghĩ răng: Nếu người bạn thân thiết nhất của tôi đối xử với tôi tốt 
hơn một chút, thì tôi sẽ cởi mở để đối xử với họ tốt hơn. Hoặc: Nếu gia đình 
bạn có chuyện, một vụ cãi nhau với vợ chắng hạn, tại sao bạn lại không nói 
với tôi? Tôi có thé can thiệp và hòa giải giúp ban ma! 


Nhiều người trong chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta hãy nhớ lời Tử 
Du: sự gân gũi thái quá có xu hướng làm tôn thương người khác. 


Vậy chúng ta nên sống hòa hợp với bạn bè của ta như thế nào? 


Có lần Tử Cống đã hỏi Không Tử câu hỏi này và Không Tử đã trả lời rằng: 
“Như băng hữu có lỗi, mình nên hết lời can gián, mà phải nói một cách khéo 
léo dịu ngọt. Như bằng hữu không nghe, thì mình nên thôi; đừng nói dai mà 
mang nhục.” (Luận Ngữ, XI, 22). Khi bạn thấy một người bạn đang làm 
điều øì đó sai trái, bạn nên cảnh báo cho họ và can gián bằng thiện chí, 
nhưng nếu họ thực sự không lắng nghe, thì hãy thôi. Đừng nói gì thêm nữa, 
nếu không bạn sẽ bị tôn thương. 


Vì vậy, với những người bạn tốt thì cũng cần có giới hạn. Thái quá thì sẽ bất 
cập. 


Các nhà tâm lý học có một thuật ngữ dé chỉ loại hành vi mà chúng ta thường 
thay trong sự tương tác của những con người hiện đại là “hành vi không-yêu 
[12] 

thuong” . Nó mô tả chính xác điêu xảy ra khi người ta dựa vào danh 
nghĩa tình yêu để cư xử theo một cách thức gượng ép, cưỡng bách đối với 
những người thân yêu nhất của họ. Điều này thường xảy ra giữa chồng - vợ, 
giữa những người đang yêu nhau, giữa cha mẹ - con cái, hay nói khác di, 
giữa những người thân thiết nhất với nhau. 


Khong Tử khuyên rang chúng ta phải giữ một khoảng cách nhất định với bạn 


bè hoặc với người trên cua ta, và phải biệt dau là ranh giới năm giữa su than 
cận và xa lạ. 


Còn với gia đình, những người thân yêu với ta hơn bất kỳ ai khác, liệu chúng 
ta có nên gan gũi hêt mức không? 


Hay chúng ta cũng nên giữ một khoảng cách nhât định giữa cha mẹ và con 
cái, chông và vợ, hoặc giữa những người yêu nhau? 


Một người vợ có thể sẽ nói với chong rang: “Hãy nhìn xem em đã từ bỏ 
những gi để yêu anh. Em đã làm điều này điều kia chỉ vì cái gia đình này, 
vậy mà bây giờ anh đối xử với em như thé này sao?”. 


Nhiéu bà mẹ nói với con cái của mình rang: “Con nhìn xem - sau khi sinh 
con, mẹ chậm thăng tién trong công việc, mat đi vóc dang tươi trẻ của mình, 
mẹ đã hy sinh mọi thứ cho con, vậy sao con không thê găng học thêm chút 
nữa hả?”. 


Mọi hành vi “không- -yêu thong” này déu mang tinh chat ép buôc, mang 
danh nghĩa tình yêu dé bắt người khác cư xử theo cách mà chúng ta muốn. 


Có lân tôi đọc một cuôn sách vê việc nuôi dạy con cái của một nhà tâm lý 
học người Anh, trong đó tác gia đã đưa ra một sô điêu rat sáng suôt: 


Tình yêu hầu như luôn là việc mang con người lại gần nhau hơn. Nhưng có 
một, và chỉ một loại tình yêu mà mục tiêu của nó là sự ngăn cách: tình yêu 
của cha mẹ đối với con cái của họ. Tình yêu cha mẹ thật sự trọn vẹn có nghĩa 
là để con trẻ độc lập cảng sớm càng tốt; bạn để con mình biết tự lập càng 
sớm thì bạn càng thành công trong vai trò làm cha mẹ. 


Hãy hiểu như thế này, sự độc lập và một khoảng cách tôn trọng là thiết yếu 
đôi với phầm giá của một cá nhân. Nó phải được duy trì, cho dù là giữa 
những người thân thiệt nhât với nhau. 


Dù giữa cha mẹ và con cái, hoặc giữa vợ chồng cưới nhau đã lâu, một khi 
khoảng cách tôn trọng bi vi phạm, một khi ban đi quá giới hạn đến giai đoạn 
gọi là “quay ray”, thì bạn sẽ không còn độc lập một cách thích đáng với nhau 
nữa. Rồi sẽ có van dé xảy ra, sự ton thương ngắm ngầm làm mất di tinh bang 
hữu hoặc thậm chí một sự sụp đô hoàn toàn trong các mối quan hệ sẽ sớm 


xuat hién. 


Dù đối voi ban bè hay gia đình, chúng ta đều phải biết các giới han của 
chúng ta năm ở đâu. Trung dung là tôt nhât. 


Không Tử dạy rang chúng ta phải tôn trọng con người một cách bình dang 
và hợp lý, duy trì một khoảng cách đủ đê môi người có một không gian riêng 
tư can thiết. 


Tư tưởng này rất giống với trạng thái mà Thiền Phật giáo gọi là “Hoa không 
nở hêt, trăng chưa tròn vành”. 


Đây là trạng thái tinh thân tốt nhất nên tôn tại giữa con người. Khi một bông 
hoa nở hết, nó sẽ bắt đầu phai tàn; ngay khi mặt trang tròn vành vạnh, nó bắt 
đầu khuyết dần. Nhưng khi bông hoa ấy còn đang chúm chím, hoặc mặt 
trăng ay chưa đủ độ tròn, bạn sẽ có cảm giác còn điều gì đó dé chờ mong. 


Không Tử nói rang: “Déc lòng tin, ham sự học, giữ cho vững dau chết cũng 
không thay đối, làm cho cái đạo hay hơn lên. Không vào nước đã nguy, 
không ở nước có loạn, đời có đạo thì ra làm mọi việc, đời không có đạo thì 
ân mà sửa mình. Nước có đạo mà mình nghẻo và hèn là xâu hỗ; nước không 
có đạo mà minh giàu sang là xấu hồ.” (Luận Ngữ, VII, 14). 


Đối với cả bạn bè lẫn gia đình chúng ta cũng vậy. Bang | cach cho ho khoang 
khong can thiết, ban sẽ nhận ra những chân trời mới von luôn mở ra trước 
mắt mình. 


Thực tế khi bạn đi xin việc - đặc biệt là với các công ty nước ngoài, trưởng 
phòng Nhân sự sẽ đưa cho bạn một ban mô tả chi tiết công việc đã được viết 
san, ghi rõ vị trí và công việc bạn sẽ làm. Mọi người đều có một bản như 
vậy, từ thư ký và nhân viên đánh máy cho đến quản trị viên cấp cao. 


Chúng ta luôn nói rang những người trẻ phải làm việc chăm chi và thật tốt, 
người nảo có khả năng làm công việc của ba người là giỏi nhất. Điều này rất 
lạ lùng và dường như đi ngược lại tinh thần quản trị doanh nghiệp hiện đại: 
Người chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ phải là người hết lòng quan tâm 
đến nó, theo cách này, moi nguòi đều hợp lại với nhau như bộ phận của một 
chiến lược chặt chẽ. 


Khong Tử nói: “Nếu minh không có chức vi trong một xứ, thì chang cần 
mưu tính chính sự của nước ấy.” (Luận Ngữ, XIV, 27). Nói khác đi, dù bạn 
đang Ở vi trí nào, bạn phải làm bôn phận của mình, không được vượt qua 
thấm quyên của mình mà can thiệp vào công việc của người khác, vượt quá 
van dé của mình dé làm những việc mà bạn không phải làm. Thái độ chuyên 
nghiệp này đôi với công việc là một thái độ mà xã hội hiện đại của chúng ta 
hắn sẽ đặc biệt quan tâm. 


Tuy nhiên, có một điêu kiện được hàm ý ở đây là: “Khi ta có chức vi trong 
một xứ, thì phải mưu tính chính sự của xứ ây”. Vậy thì, bạn phải quan tâm 
đên các vân dé thuộc trách nhiệm của mình như thê nào? 


Làm thế nào để chúng ta biết mình phải làm gì? 


Không Tử nói răng: “Quân tử đôi với việc của thiên hạ, không có việc gì cô 
ý làm, không có việc nào cô ý bỏ, hê hợp lê nghĩa thì làm.” (Luận Ngữ, IV, 
10). 


Không Tử có ý muốn nói: Người quân tử không cố cưỡng ép, không chống 
đối sự việc mà không có lý do, không đòi hỏi quá cao mà cũng không nhân 
nhượng thái quá, không quá gần gũi mà cũng không quá lảng tránh. Tất cả 
mọi hành động đều theo Lễ và sự công chính. Lễ và sự công chính phải là 
những nguyên tắc và chuẩn mực cho việc cư xử của tất cả chúng ta. 


Một khi chúng ta biết cái gì quy định cách hành động của mình, thì chúng ta 
phải quan tâm đên chính những hành động của ta. 


Gitra “lời nói” và “việc làm”, Không Tử đánh giá cao “việc làm”. Không Tử 
cực kỳ cảnh giác với những người khoe khoang và phô trương. 


Khong Tử nói rang: “Kẻ nao miệng nói lời hoa mỹ; còn mặt mày thì trau 
chuốt, hình dạng kiểu cách, áo quân lòe loẹt, hắn kẻ ay kém long nhan.” 
(Luận Ngữ, I, 3). Bạn không thé tìm thấy người có đức hạnh thực sự giữa 
loại người miệng nói lời hoa mỹ và có thái độ kiểu cách. 


Vậy Không Tử ủng hộ điều gi? Rất đơn giản - nói ít, làm nhiều. Bạn phải 
nhiệt tình trong các hành động của mình, nhưng Ngài khuyên nên “nói năng 
thận trọng” - không được nói những gì bạn không thể làm. Tục ngữ có câu 
“Thân khẩu hại xác phàm” (Cái miệng hại cái thân), chí ít thì những lời 


khoác lac cũng lam giảm gia tri con người ban, “càng nói nhiêu thì càng mat 
nghĩa”. 


Học trò của Không Tử là Tử Trương trong khi đi học có ý muốn làm quan 
hưởng lộc. Ông hỏi Khong Tử xem mình nên làm gì. Khong Tử nói rang: 
“Nên nghe cho nhiều. Những điều mình nghe chăng tỏ, hãy còn hò nghi thi 
để qua một bên, đừng có nói. Còn những điều mình nghe được rõ ràng, mình 
nên nói một cách dè dặt. Như vậy, người ta it có dip ma quo trách mình. Nên 
thây cho nhiều. Những điều mình thây chang rõ, có thé nguy hai thì dé qua 
một bên, đừng có lam. Còn những điều mình xét chang có hai, mình nên làm 
một cach de dat. Như vậy, minh it có dịp phải ăn nan. Nói mà it bi quo, làm 
ma ít ăn nan, bong lộc tự nhiên ở đó ròi.” (Luận Ngữ, II, 18). 


“Nên nghe cho nhiều. Những điều mình nghe chăng tỏ, hãy còn hò nghi thi 
để qua một bên, đừng có nói” có nghĩa là trước hết bạn phải biết cách lắng 
nghe xem người ta đang nói gì với bạn, những phân nào bạn không chắc thì 
phải dé qua một bên. Chúng ta gọi việc học hỏi từ những gì xảy ra với ta là 
kinh nghiệm trực tiếp, trong khi việc học hỏi từ các kinh nghiệm của người 
khác, ké cả những that bại và bất hạnh, được gọi là kinh nghiệm gián tiếp. 


“Những điêu mình nghe được rõ ràng, mình nên nói một cách dè dat” có 
nghĩa là bạn phải cân thận khi bàn luận vê những gì mình đã nghe, kê cả 
những phân mà bạn nghĩ là mình đã hiêu rõ. 


“Nên thay cho nhiều. Những điều minh thấy chang rõ, có thé nguy hại thì dé 
qua một bên, đừng có làm” nghĩa là hãy nhìn xung quanh bạn va dé qua một 
bên những gi ban còn chưa chắc chăn. Sự lẫn lộn cũng như hau hết những 

sai lâm con người gap phai la kết quả của một tầm nhìn bị giới hạn: Làm thế 
nào một con ếch ngôi đáy giếng có thê hiểu được sự bao la của đại dương 
hay sự cao rộng của bầu trời? 


Ngay khi bạn dày dạn kinh nghiệm, bạn vẫn phải cân trọng trong các hành 
động của mình. Loại cân trọng trong cách cư xử này được mô tả “như đi 
xuông vực sâu, như đi trên băng mong.” (Luận Ngữ, VIII, 4). 


Hãy suy ngẫm nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, thận trọng 
trong lời nói và trong hành động của mình. Lợi ích mà bạn thu được khi thực 
hiện những điêu này là bạn sẽ ít hôi tiêc hơn. 


Trong thé giới này không nơi đâu có thuốc chữa tri cho những điều hối tiếc. 
Ngay khi một người biết họ đã làm điều gi đó sai trái, thi sự việc ấy cũng đã 
xảy ra rồi, va có thé là không bao giờ sửa chữa được nữa. Nếu một người 
tránh được việc trách móc, than phiên khi nói và tránh được những hành 
động có thé dẫn đến hồi tiếc về sau thì chắc chan sẽ thành công trong những 
gi họ đang dự định làm. 


Tôi từng đọc được một câu chuyện như sau: 


Ngày xưa, có một cậu Đé tính hay nóng giận. Mỗi lần cáu kinh, cậu bé lại nói 
năng lỗ mãng, cục căn với mọi người xung quanh. Cha mẹ khuyên răn 
nhưng cậu vân chưa sửa được. 


Một ngày nọ, cha cậu đưa cho con trai một túi vải chứa đây đinh va dặn, mỗi 
lần không giữ được bình tĩnh thì cậu cứ vác búa ra hàng rào gỗ quanh nhà và 
đóng lên đó một cây đinh. Vâng lời cha, hễ nổi nóng là cậu bé lại phang búa 
đóng một cây đinh vào hang rào gỗ. 


Mới cuối ngay đầu tiên, trên mặt gỗ đã xuất hiện 37 cây đinh. Ngày tháng 
trôi qua, túi định vơi dần, tính tình của cậu bé cũng dần thay đổi. Số đinh 
xuất hiện mỗi ngày trên hàng rào ít dần đi, cậu thấy mình giữ được bình tĩnh 
tốt hơn trước. Cuối cùng thì túi định cũng đã hết sạch. Cậu bé hoan hỉ thưa 
với cha rang cậu đã hoc được cách tự kiềm chế. Người cha chỉ mỉm cười. 
Ông dặn con trai rang từ nay trở đi, nếu một ngày trôi qua ma cậu không nồi 
nóng thì cậu được quyền nhô bớt một cây đinh trên hang rào. Chang bao lâu 
sau, cậu bé đưa lại cho cha một túi định đây, nặng triu hệt như ông đã từng 
đưa cho cậu ngày nào. 


Người cha dắt tay con trai ra hàng rào. Thật tội nghiệp, mặt gỗ phắng phiu 
ngày xưa nay chi chit những lỗ đinh. Người cha nói với con trai: “Cha rất 
mừng là con đã biết giữ bình tĩnh. Nhưng con hãy nhìn mặt gỗ kia mà xem. 
Mỗi lần con nóng giận, ăn nói thô lỗ, là con đã gây ra cho những người xung 
quanh những nỗi đau hệt như nỗi đau mà mặt gỗ kia phải chịu đựng khi con 
đóng đỉnh vào nó. Cho dù con đã học được cách giữ bình tinh và đã rút định 
ra thì những lỗ đinh sâu hoam kia vẫn còn đó. 


Tương tự, dẫu con có hối cải, có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những 
người bị con xúc phạm không bao giờ còn cảm xúc tốt đẹp vol con nhu xua. 
Con phải nhớ rằng một lời nói cục can cũng tạo ra một vết thương lòng 


không kém một vết dao đâm, một lỗ đinh đóng vào da thịt”. 


Câu chuyện trên là một sự giải thích hoàn hảo cho điêu mà Không Tử muôn 
nói qua câu “Nói mà it bi quo, làm mà it ăn năn”. 


Trước khi quyết định một điều gì đó, chúng ta phải ngừng lại một chút dé 
suy xét các hậu quả, néu không cũng giống như một khi cây dinh đã được 
đóng vào hàng rảo thì dù nó được nhồ ra ngay đi nữa, nó vẫn không bao giờ 
có thê trở về nguyên trạng như trước. Khi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta 
phải có cái nhìn sâu rộng và phải thận trọng với mọi điều có thể xảy ra. Nêu 
làm được như vậy, chúng ta có thé tránh được việc làm tôn thương người 
khác va sẽ ít phải hôi tiếc hơn về sau. 


Trong lời nói, chúng ta phải suy nghĩ thật can trọng: trong hành động, chúng 
ta phải suy xét đến các hậu quả. Đây là điều quan trọng nhất cần phải nhớ 
trong mọi sự tương tác của chúng ta. 


Nếu bạn muốn có khả năng xử lý mọi kiểu quan hệ khác nhau trong xã hội 
phức hợp và đa dạng ngày nay, thì điêu quan trọng hơn hêt là phải biệt hòa 
nhã. 


Vậy Không Tử nói thê nào về sự hòa nhã? 


Không Tử rất xem trọng Lễ trong đời sông hang ngày. Ngài tôn trọng sự hòa 
nhã và quan sát chăm chú các buổi lễ, nhưng không bao giờ chỉ dé xem mà 
như là một cách tự-tu dưỡng. Khi những người có quan chức, những người 
mặc tang phục và những người mù di ngang qua, Ngài luôn đứng dậy, cho 
dù người ay trẻ hơn mình và cúi chao họ theo tôn ti trật tự xã hội. Nếu phải 
đi qua mặt những người ấy, Ngài sẽ bước nhanh, từng bước nhỏ, để tỏ lòng 
tôn kính. 


Đó là sự hòa nhã. 


Trong mọi tinh huông, Không Tử đều có cách cư xử hết sức chuẩn mực. 
Người ta nói về Không Tử như sau: “Khi dự tiệc rượu với người trong làng, 
ngài chờ cho mấy người già chống gậy ra trước, roi Ngài mới ra sau. Khi 
người trong làng làm lễ Na, tức lễ cúng tế chống ôn dịch, thì Không Tử vận 
triều phục đứng ở bậc thềm phía đông mà tiếp lễ.” (Luận Ngữ, X, 10). 


Có rất nhiều tiểu tiết trong các budi lễ. Thậm chi có lẽ chúng ta ngạc nhiên 
tự hỏi tại sao các nha văn viết các sách cô và các bản ghi chép lại bận tâm 
ghi chép việc một người rất thông thái như thế thực hiện những điều lat vặt 
ay. Không phải mọi người đều biết làm loại việc đó sao? Không phải điều ấy 
chỉ tô điểm thêm cho người hiền triết åy sao? 


Thực tế, cái được goi là ngôn ngữ và hành động của bậc hiền nhân thực sự 
chỉ đơn giản như vậy, quá đơn giản đến độ thậm chí nó làm cho người ngày 
nay có chút hoài nghi. Những câu chuyện ấy gần gũi đến mức nó có thê 
thường xuất hiện trong xóm làng, hoặc trong nhà của bạn. 


Nhung chúng 4m áp làm sao! Nó khiến ta có cảm giác rất gần gũi với Không 
Tử, dù Ngài vĩ đại nhưng vẫn rất thực và giống với chúng ta. Một lần nữa, 
Khong Tử chỉ ra cho ta những chân lý mà Ngài đã khám pha và những sự 
việc mà Ngài đã trải nghiệm, dé chúng ta cùng chia sẻ. 


Vì thế, chúng ta có thé thay răng các hành động nhìn bè ngoài có vẻ như vô 
nghĩa lại thực sự quan trọng khi chúng xuât phát từ tâm và hôn. 


Học trò của Khong Tử là Tử Lộ có lần hỏi Khong Tử làm thế nào dé một 
người có thể trở thành bậc quân tử. Không Tử nói với Tử Lộ rằng: “Nên lấy 
lòng kính trọng mà sửa mình”. Tức là tự sửa mình bằng một thái độ tôn 
trọng, nghiêm túc. Tử Lộ hỏi lại: “Băng cách tự sửa mình thì có thé trở thành 
một người quân tử, chỉ có thế thôi sao?”. 


Khong Tử thêm rang: “Người quân tử tự sửa mình, nhờ đó mọi người được 
an trị”. Trước hêt hãy rèn luyện minh tôt hon, rôi sau đó có thê nghĩ đên 
những cách thức làm người khác hạnh phúc. 


Tử Lộ không thỏa mãn với câu trả lời này, nên hỏi tiép: “Chỉ có vậy thôi 
sao ?”. 


Không Tử trả lời: “Người quân tử tự sửa mình, nhờ đó mà trăm họ được yên 
tri. Sửa mình dé vên tri trăm họ, việc ay chang dé dau, dau cho bac Thanh 
Vuong nhu vua Nghiéu, vua Thuan con lam chang hết được!” (Luận Ngữ, 
XIV, 45). Thậm chí người quân tử và các bậc hiền nhân như vua Nghiêu, 
vua Thuan còn thây khó thực hiện và không thé làm hết được. Nếu bạn có 
thé làm được điều ay, bạn chắc chan sẽ trở thành một người quân tử! 


“Luận Ngữ” viết rat nhiều về những câu chuyện nhỏ, tuy don giản nhưng 

đây ý nghĩa có thé xảy đến cho bất kỳ ai trong chúng ta. Hầu như hiếm khi 

chúng ta bắt gặp những đoạn viết dài dòng nào về việc thực hành lễ một cách 

viên vông. Trước đây, chúng ta thường nghĩ những tư tưởng của Không Tử 

rất khó năm bắt và thực hiện, nhưng kỳ thực chúng rất gần gũi trong cuộc 
sống của mỗi người. 


Điều mà Không Tử khuyên ta phải tập trung trước hết không phải là làm thế 
nào mang đến cho thé giới sự 6n định, mà là làm thế nào trở thành phiên bản 
tốt nhất có thể có của chính bản thân chúng ta. “Tu thân” - sự tự tu dưỡng 
tính cách đạo đức của một người - là bước đầu tiên đi đến việc chịu trách 
nhiệm cho đất nước và cho xã hội, tức trách nhiệm “trị quốc, binh thiên hạ”. 
Không Tử và các học trò của ông đã luôn dau tranh gian khô dé trở thành 
“phiên bản tốt nhất” của chính họ, nhưng mục tiêu mà họ hướng đến khi 
thực hiện điều này là dé làm tốt hơn trách nhiệm của mỗi người đỗi với xã 
hội mà họ đang sống. 


Khong Tử nói răng: “Người đời xưa vì minh mà học đạo, người đời nay vì 
người mà học đạo.” (Luận Ngữ, XIV, 25). Người xưa học dé hoàn thiện bản 
thân, biến mình thành những con người tốt đẹp hơn; còn ngày nay, chúng ta 
học dé chứng tỏ mình, va dé lấy lòng người khác. 


Người nào thật sự tôn trọng tri thức thì mới học dé hoàn thiện tinh thần của 
mình. Học từ sách vở, học từ xã hội, học từ khi sinh ra cho đên khi già. Từ 
tat cả những điêu ay, bạn sẽ học được khả năng nam g1ữ hạnh phúc. 


Trước điên, hãy trở thành một công dân trung nghĩa, có giáo dục va có hiểu 
biết, rồi sau khi đã trang bi tat cả những điêu 4 ây, hay đi tìm vi trí của mình 
trong xã hội và vai trò của mình trong cuộc sông. Mục tiêu của việc học là 
hoàn tat tiễn trình tìm kiếm vị trí của minh và hoàn thiện chính mình. 


Vậy, thê nào là “vì người mà học đạo ”? 
Đó là việc xem kiên thức nhận được như một công cụ, một kỹ năng đơn 
thuân dé làm hài lòng người khác, giúp mình kiêm được một công việc, hoặc 


lợi ích thuân túy cá nhân nào đó. 


Khong Tử không nói rang bạn phải trở nên giống như bat kỳ ai dé là một bậc 
quân tử. Theo Ngài, là một bậc quân tử có nghĩa là trở thành phiên bản tôt 


nhất có thé của chính bạn, dựa trên vị trí ban đang có lúc này, bắt đầu với 
những sự việc quanh bạn và bắt đầu ngay ngày hôm nay, sao cho tinh thần 
của bạn có thé đạt được một trạng thái cân bằng hoàn hảo nhất. Vì chỉ khi 
nào bạn có được một tinh than và một tâm hồn thật sự điềm tinh, kiên định 
và găn kết với cuộc sông thì bạn mới có thể không bị chao đảo trước những 
thăng trầm, thành công hay thất bại trong đời. 


Điêu này nhắc tôi nhớ đên một câu chuyện nhỏ: 


Có ba người thợ may, mỗi người mở một cửa hiệu trên cùng một con đường. 
Môi người đêu muôn thu hút nhiêu khách hàng cho mình. 


Người thợ may thứ nhất treo lên một tam bảng hiệu lớn, trên đó viết: “Tôi là 
người thợ may giỏi nhât tỉnh”. 


Khi người thợ may thứ hai nhìn thay tâm biên, ông muốn chơi trội hơn nên 
làm một bảng hiệu lớn hơn, với dòng chữ 


“Tôi là người thợ may giỏi nhat nước”. 


Người thợ may thứ ba nghĩ: Mình có nên nói rang minh là thợ may giỏi nhất 
thé giới không nhỉ? Ông suy xét van dé nảy trong một thời gian rất dai, sau 
đó ông chỉ đưa ra một bảng hiệu rất nhỏ. Nhưng tam biên nhỏ ấy đã thu hút 
tất cả khách hàng trên con đường ấy đến cửa hiệu của ông, làm cho hai cửa 
hiệu kia vắng teo. 


Tam bảng hiệu của người thợ may thứ ba đã viết gì? Trên đó chỉ viết: “Tôi là 
người thợ may giỏi nhât trên con đường này”. 


Ông đã nhìn lại những điều đang ở trước mặt ông, bắt đầu từ cái thực tế và 
gân gũi nhât. Và đó là lý do tại sao ông được khách hàng châp nhận. 


Làm việc của chính mình thật tốt và làm một người tử tẾ, đây thiện chí là 
điêu kiện tiên quyêt cho một bac quân tử. Nhưng nêu chỉ là một người tử tê, 
thiện chí thì liệu có 

đủ dé biến bạn thành một bậc quân tử chưa? Không hắn. 


Lam một người tôt, với tâm hôn và tinh thân ở trạng thái cân băng hoàn hảo, 


là một điều kiện cần dé trở thành một bậc quân tử. Nhưng chi có điều ấy thi 
chưa đủ. Theo Không Tử, bậc quân tử không những là người tốt, mà họ còn 
phải là người cao cả và đáng kính phục, luôn trăn trở việc thiên hạ, đồng thời 
phải có nghị lực và năng lực thật sự. 


Cé sử Trung Quốc ghi lại rất nhiều tam gương quân tử như thế: các học gia 
và trí thức nôi tiêng tuy phải sông trong những hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt 
và nghèo khô nhưng vân luôn nghĩ tới đời sông của người dân. 


Vào lúc ngôi nhà tranh vách lá chỉ vừa đủ để nương thân của Đỗ Phủ 13 bi 
gió thu thổi tốc mái, nhà tho và là bậc hiền nhân này đã viết: “Ước gi có 
hàng nghìn vạn gian nhà rộng để che cho tất cả người nghèo trong thiên hạ, 
khiến mặt ai cũng được tươi vui”. Ngày nay đọc lại những lời ông nói, chúng 
ta cảm thấy rằng điều này đối với Đỗ Phủ không phải là một lời khoa trương 
sáo rong. Thay vào đó, chúng ta cảm kích và khâm phục tắm lòng nhân đạo 
của ông. 


Một ví dụ nữa là nhà thơ Phạm Trọng Yêm đã tin rang dù một người quan tử 
“ở miéu đường trên cao” hay “ở sông nước ngoài xa”, thì người ấy tat cũng 
cảm thấy lo lắng cho các bậc cai trị đất nước và cho thường dân trong thiên 
ha, và vì thé “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên ha 


[14] 


vay!” 
Ta có thé thay rõ ảnh hưởng của Không Tử trong ngôn từ của nha thơ ấy. 


Đên day, có lẽ bạn bat đâu băn khoăn không biệt liệu ý tưởng của Không Tử 
cho răng “đât nước là trách nhiệm của tôi” phải hoàn toàn có nghĩa là cá 
nhân hy sinh các lợi ích của mình chăng? 


Thực tế, Không Tử không ủng hộ một sự hy sinh như thế. Trái lại, lý thuyết 
có tính thực tế và sâu sắc của ông về các mối quan hệ con người gợi ý răng 
thái độ dốc lòng cho xã hội chính là sự bảo vệ lớn nhất có thé cho các quyền 
và lợi ích của tất cả mọi người. 


Khong Tử nói rang: “Đạo quân tử có ba điều mà ta chang làm được một: Có 
nhân, chăng bao giờ lo râu; có trí, chăng bao giờ lâm lạc; có dũng, chăng bao 
giờ sợ sệt”. Tử Công thưa răng: “Thây nói khiêm đó thôi.” (Luận Ngữ, XIV, 


30). 


Tuy nhiên, Khong Tử tin rang khi tìm kiếm lợi ich cá nhân, con người phải 
kiên định trên con đường đúng đăn, và cũng đừng bao giờ tìm kiêm các con 
đường tắt hay những thăng lợi nhỏ mọn. 


Không Tử cho rang sự khác biệt giữa bậc quan tử va ke tiểu nhân là việc họ 
chọn lây con đường đúng đăn hay những con đường tắt. 


Khong Tử nói: “Quân tử tinh tường về việc nghĩa; tiểu nhân ranh rẽ về việc 

ợi.” (Luận Ngữ, IV, 16). Từ “nghĩa” ở đây hàm ý về đạo đức. Nghĩa là, con 
đường ma người quân tử chọn là đường di đúng dan nhất và phù hợp nhất từ 
điểm khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Trong khi đó, một kẻ tiểu nhân lại tập 
trung vào lợi ích cá nhân và theo đuôi lợi ích ay, vi vay, ho rat dé roi vao 
những con đường lầm lac, ma quý. 


Vậy, sự khác biệt giữa một người quân tử và một kẻ tiểu nhân bộc lộ ra như 
thế nào? 


Khong Tử nói: “Bậc quân tử mong cho đức hạnh của mình ngày càng cao; 
còn kẻ tiểu nhân thi mong cho có chỗ ăn chỗ ở cho sướng cái thân. Bậc quân 
tử ghi nhớ pháp luật dé giữ mình, còn kẻ tiểu nhân thì ghi nhớ ân huệ dé cậy 
nhờ.” (Luận Ngữ, IV, 11). Hay nói khác đi, một người quân tử không có mối 
quan tâm thường nhật và tầm thường như kẻ tiêu nhân. 


Không ngày nào trôi qua mà một người quân tử không nghĩ về Lễ và sự tự tu 
dưỡng, trong khi một kẻ tâm địa hẹp hòi chỉ tính toán đến những điều trước 
mắt của riêng minh - tức nha cua họ hoặc những nhu cầu và những ham 
muốn cá nhân của họ. Người quân tử luôn sống bằng các quy tắc của một bộ 
luật đạo đức nghiêm ngặt vốn không thể bị phá vỡ, trong khi kẻ tiểu nhân 
trong đầu chỉ toàn nghĩ về những ân huệ vụn vặt và làm thế nào để chiếm 
được ưu thế. 


Người nào ngày ngày bận tâm đến những chuyện riêng của gia đình họ, như 
làm thế nào có thể mua được một ngôi nhà sang trọng hoặc trèo cao trên nắc 
thang sự nghiệp, người mà lòng chỉ toàn những mưu đồ nhỏ nhen để phụng 
sự cho lỗi sông của gia đình mình, thì đó là loại tiêu nhân mà Không Tử 
đang nói đến. Dĩ nhiên không có gì sai khi làm những việc ấy, nhưng nếu 
người ta dé tâm hồn mình trở nên tù túng khi sục sạo tìm kiếm những lợi ích 


cá nhân vụn vặt; nêu họ vứt bỏ những sự kiêm chê của Lê hay cua Luật đê 
bao vệ hoặc mở rộng những lợi ích nhỏ nhoi ây, thì điêu đó có thê rat nguy 
hiểm. 


Người quân tử luôn tôn trọng Lễ và Luật. Nó cũng giống như bất kỳ ai trong 
chúng ta khi đứng đợi đèn xanh và đi bộ qua đường tại vạch dành cho người 
đi bộ: chấp hành điều ấy có vẻ như ta bị quản thúc, nhưng những quản thúc 
nhỏ ay dam bao an toan cho ta, thuc su cho thay sự tôn trọng lẫn nhau giữa 
mọi người và làm tăng giá trị của xã hội. 


Những kẻ tiểu nhân, những người ham muốn lợi ích trước mắt, những người 
luôn tìm kiếm sơ hở để giành lây những lợi ích nhỏ bé và riêng tư, có thê sẽ 
nhận được cái mà họ muốn một hai lần, nhưng có một mỗi nguy co tiềm ấn 
là không sớm thì muộn họ rat dé đi đến chỗ lam những việc xâu xa hơn, tạo 
ra những tác hại lớn. Hãy quay trở lại ví dụ về việc băng qua đường lúc nay: 
ngay khi một kẻ tiêu nhân thấy đèn giao thông chuẩn bị đối, không cần đợi 
tín hiệu dành cho người đi bộ, họ chạy qua luôn, có thé họ van sẽ vượt qua 
được vài lần, nhưng không sớm thì muộn cũng gây ra tai nạn. 


Những kẻ tiểu nhân không bao giờ xem xét sự việc theo cách đúng đắn mà 
luôn háo hức chộp lây những điêu lợi nhỏ. 


Trong xã hội ngày nay, chúng ta có thé làm gì để trở thành một bậc quân tử? 
Chúng ta bắt đầu với ý niệm về “su bền chí” hay còn gọi là sự kiên trì. Khi 
còn trẻ, chúng ta đều sống quá lý tưởng, đầy ước vọng và khát khao đạt được 
cái gi đó hữu dụng cho mọi người. Nhưng thường thì ta lại không cố găng 
theo đuôi và thực hiện được những ước vọng ấy. Tại sao? Trong cuộc sông 
hiện đại, chúng ta phải đôi mặt với nhiều lựa chọn phức hợp; và với mọi sự 
kích động và khuây động này, chúng ta rất khó đưa ra các quyết định khi 
lưỡng lự giữa vô van các lựa chọn. Chúng ta cảm thấy không thé lựa chon 
được phải đi theo con đường nào dé đạt được các ước vọng của ta. Và điều 
nay cho thay ta thiếu “sự bền chí”. 


Nếu chúng ta thật sự bền chi và học cách nhìn thật rộng, cho dù chúng ta 
không đạt đến trạng thái cao quý của những người ma Không Tử đã mô ta 
như “không có một chỗ ở nhất định nhưng có một trái tim kiên định” - biết 
quan tâm nhiều đến thé giới nội tâm hơn cuộc sống bên ngoài, thì chúng ta 
vẫn đang đi đúng đường dé trở thành một bậc quân tử. 


Có một tiêu chuân thứ hai cho người quan tử, đó là: “Quân tử nghiêm chính 
mà không tranh với ai, hợp quân với mọi người mà không be đảng”. 


Nói khác đi, một bậc quân tử là phải sống hòa thuận với mọi người, giữ 
phẩm giá và không bao giờ tranh giảnh với những người quanh mình. Một 
người quân tử hắn cũng sẽ không bao giờ kết bè kết đảng hoặc lập mưu vì 
lợi ích cá nhân. 


Đây là điêu mà Không Tử ngụ ý khi ông nói răng: “Quân tử hòa với mọi 
người mà không vê hua với ai, tiêu nhân về hua với mọi người ma không hòa 
VỚI ai”. 


Trong bat kỳ tập thé lớn nào, những xác tín cá nhân của mọi người sẽ không 
bao giờ chính xác như nhau, nhưng một bậc quân tử chân chính sẽ biết lắng 
nghe từng quan điểm riêng va tôn trọng cũng như thấu hiểu lý lẽ của mọi 
người trong khi vẫn bám chắc vào lý lẽ của riêng họ. Điều này duy trì cả sự 
thống nhất lẫn sự hài hòa, trong khi van đảm bảo rang tiếng nói của tất cả 
mọi người đều được lắng nghe. Ngày nay, dù ở bất kỳ quốc gia nào, chúng ta 
cũng luôn muốn xây dựng một Xã hội Hài hòa, điều này có nghĩa là lắng 
nghe các tiếng nói khác nhau của tất cả mọi người va hòa quyện chúng thành 
một tiếng nói có tính tập thé to lớn hơn. 


Những kẻ tiêu nhân thì hoàn toàn đôi lập lại, họ “vê hùa với mọi người mà 
không hòa với ai”. 


Chắng hạn, chúng ta vẫn gặp phải các tình huống nơi làm việc, ở trường học 
hoặc trong các mỗi quan hệ xã hội mà ở đó những kẻ tiểu nhân luôn tìm cơ 
hội ninh bo người khác dé lấy lợi. Như một nhânviên khi nghe ông chủ nói 
chưa hết câu đã nhảy dựng lên và nói lời ninh bo: ‘ ‘Vang, vâng, ông nói đúng 
quá đi mat!”, hay ba hoa: “Đúng quá đi mất! Ý tưởng ấy mới xuất chúng làm 
sao!”. Nhưng ngay khi buổi họp kết thúc, họ quay sang người khác và nói: 


“Lân này gã lại muôn gì nữa đây? Tôi hoàn toàn không đông ý với hăn”. 
Không Tử nói răng: “Quân tử hòa nhi bat đông; tiêu nhân đông nhi bat hòa.” 
[Quân tử hòa với mọi người ma không vé hua với ai, tiêu nhân vê hua với 
mọi người mà không hòa với a1. | (Luan Ngữ, XIII, 23). 


Không Tử đưa ra một mô tả nữa về những cách thức mà trong đó người quân 
tử và kẻ tiêu nhân cư xử rất khác nhau: “Quân tử hợp quần được với mọi 


người ma không kết bè đảng. Tiểu nhân kết bè đảng, ma không hop quan 
được với mọi người.” (Luận Ngữ, II, 14). 


Bậc quân tử “hợp quan được” với những người khác, giống như họ, có tiêu 
chuẩn cao về Lễ và sự công chính trong cách ứng xử hàng ngày, vì thé họ 
được nhiều người yêu mến, ủng hộ. Bất kế người quân tử chân chính có bao 
nhiêu ban, họ luôn giỗng như Oxy trong không khí mà chúng ta thở, làm cho 
những người bạn của họ cảm thấy hạnh phúc và được quan tâm. Ký tự tiếng 
Trung Quốc, chữ “Tỉ”, tức “kết bè đảng”, trông giống như hai người đang 
đứng sát vào nhau. Điều này có nghĩa là những kẻ tiêu nhân thích tụ tập lại 
với nhau trong những phường, hội của riêng họ mà không thích bị hút vào 
các tập thé lớn. 


Vi du, tại một bữa tiệc, một người quan tử sẽ cảm thay hoàn toàn thoải mái 
với mọi người ở đó, dù là bạn bè cũ hay những người xa lạ; nhưng những kẻ 
tiêu nhân sẽ lần vào một góc rôi thâm thì to nhỏ với nhau. 


Tại sao lại có sự khác nhau nay? Một lần nữa, đó là vì người quân tử va kẻ 
tiêu nhân không sống trong cùng trang thái dao đức. Khong Tử nói rang: 
“Bậc quân tử bao giờ trong bụng cũng thản nhiên lồng lộng, tiêu nhân bao 
giò trong bung cũng âu lo ngay ngáy.” (Luan Ngữ, VII, 36). So di ta thường 
thây kẻ tiểu nhân mưu. đồ cùng với những người khác là vì họ có lương tâm 
không thư thái, và muốn bày mưu dé kiếm lợi riêng cho mình cũng như bảo 
vệ những gì mà họ đã có.Đây đúng là y nghia cua ttr “be lũ”. Trái lai, tinh 
than của bậc quân tử thi thu thái va điềm tĩnh; vi ho sống trong trạng thai 
thản nhiên không vi ky, họ luôn giữ được trạng thái nội tâm bình yên, hoa 
hợp với mọi người một cách chân thành, than ái. 


Quan niệm phương Đông xem sự hài hòa như một biểu hiện của cái Đẹp. 
Nhưng đâu là sự hài hòa đích thực? Không Tử lặp đi lặp lại nhiều lần dé chỉ 
ra cho chúng ta rang, hài hòa chính là sự khoan dung đối với người khác. Đó 
là sự hợp nhất và hòa trộn, mà hoàn toản vẫn giữ được những tiếng nói va 
những quan điểm khác nhau. Đây cũng là đạo của bậc quân tử trong xã hội. 


Bởi vì có quá nhiêu sự khác nhau giữa một người quân tử và một kẻ tiêu 
nhân, lôi cư xử cân có của bạn đôi với hai đôi tượng này cũng sẽ rât khác 


nhau. 


Không Tử nói rang: “Quân tử dé thờ mà khó làm đẹp lòng, vì không lay đạo 


làm cho dep lòng thi không đẹp lòng, có dùng người thì tùy tai ma dùng. 
Tiểu nhân khó thờ nhưng dễ làm cho đẹp lòng, vì không lay đạo làm cho đẹp 
lòng thì cũng đẹp lòng, có dùng người thì lại cần người hoản bị mới dùng.” 
(Luận Ngữ, XII, 25). 


Không Tử giải thích những điểm khác nhau ấy bằng cách đặt người quân tử 
và kẻ tiêu nhân kê nhau dé so sánh. 


Rat dé dé hòa hop với một người quân tử, nhưng bạn sẽ cảm thấy rất khó dé 
lay lòng người ay. Nếu bạn muốn làm vui lòng họ bang cách sử dụng thủ 
đoạn gian dối, thì bạn chắc chắn sẽ thất bại. Họ là những người công chính 
và sẽ không thỏa hiệp với bạn chỉ để đối lấy vài ân huệ nhỏ. Nhưng nếu họ 
chọn bạn để giao việc, ho sẽ sắp đặt một vi trí phù hợp với ban, dựa trên tài 
năng và năng lực của bạn. Đây chính là điều được nhắc đến trong câu “tùy 
tài mà dùng”. 


Đặc điểm đề nhận ra kẻ tiêu nhân là họ rất dễ nịnh, nhưng lại rất khó để hợp 
tác một cách ngay thăng. Ví dụ, nếu bạn mua chuộc họ bằng một vải điều 
nhỏ nhặt, giúp họ theo một cách thức nào day, hay chi la cho ho an uống, thì 
họ cũng cảm thấy thỏa lòng. Thậm chí nêu phương cách bạn làm vui lòng họ 
không hoàn toàn đạo đức, hoặc ngay cả là vô liêm sỉ, họ vẫn không phản đối. 
Nhưng loại người này rất khó hợp tác. Đừng bao giờ nghĩ rằng họ sẽ thật 
lòng giúp ban. Thậm chí nếu bạn hết sức nỗ lực va bỏ ra rất nhiều tiền dé đút 
lót họ, thì ngay lúc họ thực sự muốn dùng người, họ sẽ không sắp xếp cho 
bạn một công việc phù hợp theo tài năng và năng lực của bạn, mà sẽ đòi hỏi 
sự hoản hảo và than phiền rằng bạn không đủ tiêu chuân ở chỗ này, không 
đủ phù hợp ở chỗ kia, bỏ mặc mọi nỗ lực của bạn. Họ sẽ tìm cách làm khó 
bạn và xếp bạn vào những vi trí hết sức bất lợi. Làm việc với những người 
như vậy là rất khó. 


Có người hỏi Tử Lộ: “Không Phu Tử là người thế nào?”. Tử Lộ chắng đáp. 
Biết chuyện, Không. Tử nói với Tử Lộ: “Sao ngươi không đáp như vay: Ấy 
là người khi suy ngẫm đạo ly thì vui sướng đên quên các nôi lo buôn; mải 
chuyên tâm về Đạo đến chang hay cái già nó sắp đến.” (Luận Ngữ, VIL 18). 


Đây thực sự là một bức chân dung vê Không Tử, và còn là hình mâu về tính 
cách đạo đức mà mọi bậc trí giả đêu mong muôn đạt được. 


Khi được lưu truyền, mục đích học thuyết của Không Tử là để nuôi dưỡng 


và giáo duc một tang lớp ưu tú gdm các quan lai-hoc gia vôn có nhiệm vu 
chính yêu là phục vụ đât nước và phát triên nên văn hóa Không học. 


Trong bài “Nhạc Dương Lâu ký”, Phạm Trọng Yêm mô tả vai trò của đội 
ngũ này là: “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Đối 
với ông, nó có nghĩa là mỗi người quên hết những thành công và thất bại cá 
nhân mà hòa mình vảo trong những lợi ích tập thể to lớn. 


Nhưng một lần nữa, chúng ta thay rang sự xác tín và cảm quan sâu sắc này 
về trách nhiệm đối với xã hội được đặt trên nền tảng từ những sự việc đơn 
giản, mộc mạc, bắt đầu ngay trong hoàn cảnh và thời điểm thực tế của hiện 
tại. Xuất phát điểm năm ở sự tu dưỡng của chính bản thân mỗi người, để họ 
trở thành phiên bản tốt nhất có thé của chính con người họ. 


Vì vậy, khi chúng ta nghe người ta than phiền răng xã hội bất công và khó 
ma cư xử được với thé giới quanh ta, thì thay vì than van về số phận của 
mình hoặc trách cứ người khác như thế, tốt hơn hết chúng ta hãy nhìn nhận 
và đánh giá lại chính mình. Nếu chúng ta hiểu đầy đủ những giới hạn của 
bản thân, biết thận trọng trong lời nói cũng như hành động, biết hòa nhã với 
thế giới, biết phát triển cả tinh than va thé chat của ta, chúng ta sẽ bớt gây 
khó khăn cho mình, từ đó chúng ta sẽ biết cách trở thành một người tốt, biết 
cách cư xử tốt với cuộc đời. 


Tôi không nghĩ tham vọng đạo đức này chỉ đơn thuân là những giá trị chỉ tồn 
tại trong quá khứ. Nó là đạo nhân sinh mà mỗi người chúng ta đều có thé 
thực hành ca trong thế ky 21, và chúng ta có thé bắt đầu ngay từ hôm nay. 
Theo cách nảy, hạnh phúc mà Không Tử và các học trò của ông đã theo dudi 
là một suối nguồn cho hạnh phúc của chúng ta ngày nay. Đây có lẽ là bài học 
lớn nhất mà Không Tử có thê trao cho chúng ta. 


Nếu chúng ta có thái độ lạc quan và tích cực, có sự hiểu biết đúng về những 
ranh giới và những giới hạn của việc đôi xử với người khác, chúng ta có thé 
trở thành dạng người mang lại hạnh phúc cho mọi người. Khi ấy, hạnh phúc 
riêng của chúng ta sẽ trở thành một nguôn năng lượng chiếu sáng lên những 
người chung quanh, đem lại cuộc sống tràn ngập niềm vui, tiếng cười hạnh 
phúc cho gia đình, bạn bè, thậm chí cho toàn xã hội. Nhưng, với tư cách một 
quân tử, trước hết chúng ta hãy bắt đầu từ bạn bè. 


Phan IV: DAO BANG HUU 


Trong tat cả các mối quan hệ mà ta có, bạn bè chính là những người trực tiếp 
nhât cho thay ta là loại người gi. 


Nêu bạn muôn hiệu ai đó thì chỉ cân nhìn vào bạn bè của ho, bạn sẽ biệt các 
giá tri và ưu tiên của họ. 


Bạn bè cũng được phân chia thành hai loại: tốt và xấu. Bạn tốt có thể giúp 
bạn rất nhiều, còn bạn xấu sẽ mang đến cho bạn vô vàn rắc rối, thậm chí có 
thể dẫn bạn vào con đường sai trái. Do đó, việc lựa chọn bạn bè cua mình 
một cách khôn ngoan là điều cực kỳ quan trọng. 


Vậy, loại bạn nào là bạn tôt, loại bạn nào là bạn xâu? Làm thê nào đê tìm 


được những người ban tốt? 


Không Tử cho rằng tác động của bạn bè lên sự phát triển của một con người 
là cực kỳ quan trọng. Ngài dạy các học trò của minh chi nén giao du voi 
những người ban tốt va tránh xa những người bạn xấu. 


Theo Không Tử, có ba loại bạn có thé giúp đỡ chúng ta. 


Loại dau tiên là những người bạn ngay thắng. Ngay thắng ở đây có nghĩa là 
chính trực, thiện lương và công bình. 


Một người bạn ngay thang thì luôn chân thành và hao hiệp, họ hiểu rõ giá trị 
ban than và không bao giờ có tính nịnh not. Tính cách của họ có ảnh hưởng 
tốt đến bạn. Họ sẽ mang đến cho bạn lòng can đảm khi bạn nhút nhát, sự quả 
quyết và kiên cường khi bạn do dự. 


Loại thứ hai là những người bạn trung thành và đáng tin. 


Loại bạn này thì chân thành và tử tế trong cách cư xử với người khác, họ 
không bao giờ giả dôi. Kêt giao với loại bạn này chúng ta luôn cảm thây dê 
chịu, yên tâm và an toàn. Họ thanh loc và nang cao tinh thân chúng ta. 


Loại thứ ba là những người ban có kiên thức. Loại ban này rat am hiéu cuộc 
đời và có nhiêu trải nghiệm về thê giới. 


Thời Không Tử sống là thời Tiên - Tần (trước năm 221 Tr.CN) rất khác với 
thời đại ngày nay. Chúng ta ngày nay được tiếp cận mọi thứ: máy vi tính, 
Internet, các nguôn thông tin đa dạng và mọi loại truyền thông. Còn trong 
thời đại của Không Tử, người ta sẽ làm gì khi muốn mở rộng tâm nhìn của 
mình? Cách dé dàng nhất là tìm một người bạn có tri thức, tiếp thu những 
cuốn sách mà người ấy đã đọc và biến kinh nghiệm của họ thành kinh 
nghiệm trực tiếp của riêng mình. 


Không Tử nói rang: “Có ba loại ban có ích và có ba loại bạn có hại. Ban 
ngay thăng, bạn tín nghĩa, bạn nghe nhiêu học rộng: Đó là ba loại bạn có ích 
cho minh. 


Bạn giả dối, bạn khéo chiều chuộng, bạn hay xảo mỊ: Đó là ba loại bạn có 
hại cho minh.” (Luận Ngữ, XVI, 4). 


Khi ban cảm thấy dao động trước một van dé, không thé di đến một quyết 
định chắc chăn, cách tốt nhất là bạn nên tìm một người bạn có kiến thức. 
Kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng của người ấy sẽ giúp bạn có được lựa 
chọn đúng đắn vả phù hợp cho mình. 


Một người bạn có kiến thức cũng giống như một cuốn bách khoa thư; chúng 
ta có thê tìm thây nhiêu điêu mình cân và học được nhiêu bài học hữu ích từ 
họ. 


Không Tử nói răng có ba loại bạn xâu, “Bạn giả dôi, bạn khéo chiêu chuộng, 
bạn hay xảo mi”. 


Qua câu “khéo chiêu chuộng”, Không Tử muôn nói đên những kẻ nịnh hót 
và a dua - tức những kẻ bo đỡ vô liêm si. 


Chúng ta thường gặp phải loại người này trong cuộc sông. Bat kế bạn nói gi, 
họ sẽ luôn tán dương: “Thông minh quát”; bất ké bạn làm øì, họ sẽ luôn ca 
ngợi: “That đáng ngạc nhiên!”. Ho sẽ không bao giờ nói “không” với ban. 
Trái lại, họ sẽ đi theo và a dua với bạn, tán dương và đưa ra những lời ca 
tụng bạn. 


Loại bạn này có năng khiếu đong do lời nói cũng như chú ý đến từng biểu lộ 
nhỏ nhặt của bạn. Họ nương theo chiêu gió đê đảm bảo không bao giờ làm 
điêu gì có thê khiên bạn phật lòng. 


Họ là loại người hoàn toàn trái ngược với người bạn chân chính. Lòng dạ 
của họ không ngay thăng, cũng không chân thật, họ không quan tâm đên việc 
đúng - sai. Mục tiêu của họ chỉ là lay lòng bạn nhăm kiêm được cái lợi nào 
đấy. 


Hau hết chúng ta có thê đã biết về vị tham quan Hòa Thân qua một loạt phim 
truyền hình Trung Quốc. Tên tham quan này xu nịnh Hoàng dé Can Long 
băng mọi cách có thé. Hắn là loại người ninh hot tồi tệ nhất và hầu như 
không có gì mà hắn không khom mình. Hắn là một điển hình của loại bạn 
xâu. 


Một người bạn như vậy sẽ khiến bạn cảm thây dễ chịu và vui sướng một 
cách bât thường, giông như Hoàng đê Càn Long trong loạt phim truyên hình 


kia: Vi vua biết rất rõ rang Hòa Thân đang ăn của đút lót và lam sai phép tắc, 
nhưng dù vậy Ngai van không thê chịu được cảnh thiêu Hoa Thân. Như 
Không Tử nói, làm bạn với loại người ây là cực kỳ nguy hiêm! 


Tại sao? 


Là vì sau khi bạn được nghe tất cả những gì muốn nghe, được phinh nịnh 
đến độ thỏa mãn; những điều ve vuốt ay bắt dau đi vào trong đầu óc bạn như 
một thói quen, cái tôi của bạn sẽ mất kiểm soát và bạn sẽ trở nên tự cao tự 
đại một cách mù quang, chang biết đến ai ngoài chính minh. Bạn sẽ đánh 
mat nang luc co ban nhất là tự biết mình, và không lâu sau đó, bạn sẽ tự 
chuốc lay tai ương từ sự mủ quáng nay. 


Loại bạn “khéo chiêu chuộng”, a dua xu ninh là độc dược ngâm từ từ và giét 
chết linh hôn bạn. 


Loại bạn có hại thứ hai là người mà Khong Tử gọi là “gia dôi” hay còn gọi là 
loại người hai mặt. 


Họ trông rất vui vẻ và ngọt ngào trước mắt bạn, hết sức rạng rỡ khi đưa ra 
những lời khen ngợi và ninh not. Họ chính là loại người mà Không Tử gọi là 
“Kẻ miệng nói lời hoa mỹ; còn mặt mày thì trau chuốt”. Nhưng sau lưng 
bạn, họ sẽ gieo rắc các tin đồn và những lời vu không ác ý. 


Chúng ta thường nghe người ta phàn nản răng: “Bạn của tôi có vẻ rất tử tế và 
đáng yêu, lời nói của anh ta rất hòa nhã, hành vi rất chín chăn, tôi tin anh ta 
là người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất của mình, tôi thật lòng tận tâm giúp 
đỡ anh ta, tôi cũng trút hết tâm tư của mình cho anh, nói cho anh biết những 
bí mật thầm kín nhất của mình. Nhưng anh ta lại phản bội tôi, lạm dụng lòng 
tin của tôi cho các mục đích cá nhân; anh ta bắt đầu đàm tiếu về tôi, lan 
truyền các bí mật của tôi, phá hoại thanh danh tôi. Và sau đó khi tôi đối diện 
anh ta, anh ta trơ tráo phủ nhận tất cả với vẻ mặt ngây thơ vô tội”. 


Đó là loại người giả dôi và đạo đức giả, khác hoàn toàn với người bạn trung 
hậu và đáng tin. 

Những người như vậy thực sự đêu là “kẻ tiêu nhân” nhỏ nhen, với lòng dạ 
đen tối. 


Tuy nhiên, những người này thường deo một cái mặt na là người tốt. Vi 
muốn che giấu động cơ của mình, ngoài mặt họ sẽ rất thân thiện với bạn, 
thậm chí có thể tử tế với bạn gap trăm lần người khác. Vì vậy, néu ban 
không cần thận và để những người như vậy lợi dụng, thì bạn đã tự đeo còng 
vào mình: bạn sẽ khó thoát khỏi họ khi chưa trả một cái giá đắt nào đó. Đây 
là một thử thách cho phán đoán của chúng ta, cho sự hiểu biết của chúng ta 
về con người cũng như các quy tắc của cuộc đời. 


Loại thứ ba được Không Tử gọi là “bạn hay xảo my’, chỉ những kẻ khoe 
khoang khoác lác. Ta thường gọi họ là “những kẻ ba hoa”. 


Những người này thường có những lập luận có thé cuốn ban theo, làm bạn 
không còn biết phương hướng dé nhận chân sự việc. Họ muốn bạn tin những 
gi họ nói đều là sự thật. Nhưng thực té, ngoài tài ăn nói lién thoang ra, ho 
hoàn toàn chang có gi hết. 


Có một sự khác biệt rõ ràng giữa loại người được mô tả ở trên với người “có 
kiên thức” là họ chăng có tai năng hay kiên thức thực sự gì hêt. Một người 
“hay xảo mi” là người có miệng lưỡi liên thoăng, nhưng bên trong lại rong 
tuếch. 


Khong Tử luôn nghi ngờ những người ăn nói huyện thuyên và giọng điệu 
ngọt ngào. Một người quân tử phải nói ít làm nhiều. Không Tử tin rằng vẫn 
dé không phải là một người nói cái gi mà là anh ta làm được cái gì. 


Dĩ nhiên, xã hội hiện đại đã có sự thay đôi trong một sô thai độ và giá tri: 
người có tài năng và uyên thâm thật sự cũng cân biệt giao tiép hiệu quả đê 
không gây cản trở cho nghê nghiệp và cuộc sông của họ. 


Tuy nhiên, với người chỉ biết nói mà không có năng lực thực sự thì đúng là 
tôi tê. 


Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể nhận diện được đâu là người tốt, đâu 
là kẻ xâu? Làm thê nào chúng ta có thê kêt giao được với những người bạn 
tot và tránh xa những người bạn xâu? 


Nếu muốn kết giao ban tốt, tránh bạn xấu, bạn cần có hai điều: một là, phải 
có mong muôn kêt giao với bạn tot; hai là, phải có kha năng đê thực hiện 
việc kêt bạn ây. Chúng ta đã biệt “Nhân” và “Trí” là hai phâm chât quan 


trong nhu thé nao, va nó chính là chia khóa dé ta kết giao với ban tốt. Ham 
muôn kết ban tot đên từ đức Nhân và năng lực thực hiện được điêu ay đên từ 
đức Tri. 


Khi Phàn Trì hỏi Không Tử rang Khong Tử muốn nói gì khi nói đến đức 
Nhân, Ngài trả lời chỉ bằng hai chữ: “thương người”. 


Sau đó Phan Trì hỏi, thé thi cái gi được gọi là Trí. Khong Tử trả lời, lần này 
cũng chỉ băng hai chữ: “biệt người”. Biệt người là có Trí. 


Như vậy là, néu chung ta muốn kết giao bạn tốt, trước hết ta phải có một trái 
tim nhân hậu, ân cân, sẵn lòng thân thiết với con người và có khao khát 
muốn kết bạn; hai là, chúng ta phải có khả năng phân biệt. Chỉ bằng cách 
này, một người mới có thể tìm được những người bạn thực sự. Một khi bạn 
có tiêu chuẩn cơ bản này, bạn sẽ kết giao được với những người ban tốt. 


Có thé nói, kết giao với một người bạn tốt là bắt đầu một chương mới dep dé 
trong cuộc đời của chúng ta. Bạn bè của ta giông như một tâm gương: khi 
nhìn vào họ, chung ta có thê thay khiêm khuyết của chính ban than ta năm ở 
dau. 


Tuy nhiên, có một sô người thiêu suy nghĩ nên sông gân hét cả đời với ban 
bè mình mà có vẻ như không bao giờ đưa ra được những so sánh ay. 


Có một ví dụ rất hay về điều này trong lịch sử Trung Quốc: 


Án Tử [Án Anh], tế tướng nổi tiếng của nước Tè, là một người thấp bé, có 
khuôn mặt chat phác, thô kệch, không có điêm gi nôi bật. Nhưng ông có một 
người đánh xe ngựa trông rât cao ráo, bảnh bao. 


Người đánh xe này rất lẫy làm tự hào khi được đánh xe cho Tế tướng nước 
Tê. Han thay tự hào về dia vi của mình: mỗi ngày ngôi trước xe ngựa, hăn 
đánh roi lên những con ngựa cao. lớn, trong khi Án Tử ngồi trong buông có 
mái che ở đàng sau. Hắn nghĩ răng công việc của han với tư cách là một 
người đánh xe ngựa quả thực là một điều tuyệt vời nhất! 


Một ngày, người đánh xe ngựa trở về nhà thì thấy vợ đang gói ghém đồ đạc, 
khóc lóc một cách chua chát. Hăn ngạc nhiên hỏi: “Mình đang làm gì đây?”. 
Vợ hăn đáp: “Tôi không thê chịu được nữa, tôi sẽ bỏ anh. Tôi xâu hô khi 


sông với anh”. 


Người đánh xe sửng sốt: “Nhưng mình không nghĩ là tôi tuyệt vời sao?”. 
Người vợ bác lại: “Thế anh nghĩ the nào là tuyệt vời? Hay nhìn 6 ông Án Anh 
xem, một người tài nang nam quyén trên cả nước, nhưng ông ta rất khiêm 
tốn, ngôi trong xe ngựa mà không chút ồn ào hay tỏ minh. Anh chỉ là một 
tên đánh xe, mà anh lại cho rằng hào quang của riêng anh là không ai sánh 
được, di đứng thì khénh khang, thai độ thì cao ngạo và trịch thượng! Anh di 
cả ngày với một người như Án Anh, nhưng anh lại không có chút trí khôn 
nào dé học được điều gi từ ông ay để ngẫm lại chính mình - đó chính là điều 
làm tôi thất vọng về anh. Sống với anh là điều hô then nhất trong đời tôi”. 


Sau này, An Anh nghe được chuyện ay và nói với người đánh xe của mình 
răng: “Vì ngươi có một người vợ tot như vay, ta sẽ cho ngươi một vi tri tôt 
hơn”. Và ông cat nhac cho người đánh xe ay. 


Câu chuyện này ngụ ý rằng những người quanh ta, với lỗi sóng và thái độ 
của họ trong quan hệ với thế giới xung quanh, có thê trở thành một tam 
gương cho ta. Điều cốt yếu là ta phải biết cảnh giác về bản thân mình. 


Những con người mà Không Tử tán thành để kết tình bằng hữu là những 
người có thể giúp ích cho ta. Tuy nhiên điều đó không bao hàm ý là người 
bạn ây sẽ nâng đỡ ta vì Không Tử không bao giờ ủng hộ việc giao thiệp với 
những người giàu có hay quyền thé để mưu lợi. Thay vào đó, Ngài ủng hộ 
việc kết bạn với những người có thể hoàn thiện tính cách đạo đức của bạn, 
gia tăng sự tự tu dưỡng của bạn và làm giàu bản ngã của bạn. 


Trong kinh điển Trung Quốc có một trường phái gọi là thơ điển viên. Các 
nhà thơ thuộc trường phái này nổi tiếng vì khao khát muốn rút lui khỏi xã 
hội để sống trong ấn dật và hòa minh với thiên nhiên. Họ ngợi ca những 
niềm vui với tự nhiên và sống một cuộc đời dân da, giản di. 


Vậy, chúng ta có thể tìm thấy sự cảm thông với tự nhiên ở đâu? Nó không 
năm nơi núi cao rừng sâu, ma là trong đời sóng thực. Người ta nói rang: “Dễ 

tìm thay sự cô liêu nơi chén thành thị hơn là nơi hoang dã”. Chi một người 
quy ân chưa hoàn thiện năng lực tự tu dưỡng của minh mới ân lánh nơi núi 
cao và tự tạo cho mình một nơi tu đạo giả tạo. Một an sĩ đích thực không cần 
rút lui khỏi thế giới trần tục, vẫn có thé sống giữa trung tâm thành phố náo 
nhiệt, ồn ào, làm những việc bình thường như mọi người xung quanh, nhưng 


chỉ khác là ho có sự diém tinh va vững vàng nội tam. 


Đào Uyên Minh, một trong những ân sĩ không bao giờ thỏa hiệp lý tưởng 
của mình, là người đặt nền tảng cho trường phái thơ điền viên. Đào Uyên 
Minh sống trong hoàn cảnh khá túng quan, nhưng ông rất hạnh phúc. Cuốn 
Nam Phương truyện (Southern Histories) còn ghi răng Đào Uyên Minh 
không có kiến thức gì về âm nhạc, nhưng ông có một cây đàn tam thập lục. 
Cây đàn tam thập lục này chỉ là một khúc gỗ lớn dài, nó thậm chí không có 
dây. Mỗi lần ông mời bạn hữu đến nhà, ông đều chơi đàn bằng cách đánh 
vào khúc gỗ. Ông dốc hết tâm trí vào việc chơi đàn, có khi hàng giờ liên. Và 
mỗi lần ông đánh đàn, những bạn hữu thực sự hiểu âm nhạc đều xúc động 
dâng tràn cùng nỗi niềm của ông. Đảo Uyên Minh đánh lên âm nhạc tâm hôn 
ông trên cây đàn tam thập lục không dây, trong khi bạn hữu của ông uống 
rượu và trò chuyện vui vė. Sau cuĝc vui, Ong sé nói: “Tôi say vả buồn ngủ 
rồi, các ngài về được rồi”. Bạn bè ra về mà không gây ôn ào, sau đó sẽ tiếp 
tục gặp gỡ vào những dịp khác. Những người bạn như vậy là những người 
bạn đích thực, vì tâm hồn bạn bè cùng chia sẻ một sự cảm thông không cần 
nói ra. Và cách sống ấy mới là cách sóng mang lại niềm hạnh phúc đích 
thực. 


Hãy kết giao với những người bạn biết sống hạnh phúc va vui vẻ trong cuộc 
đời của họ như họ đang sông lúc này. 


Có lần tôi đọc được một bài viết của nhà văn nổi tiếng Lâm Thanh Huyền 
của Dai Loan, viết về một ngườibạn hỏi xin chữ ông dé treo trong phòng đọc 
sách. Người bạn ấy đã nói với ông: “Viết cho tôi chữ gì đó thật đơn giản, 
nhưng hữu ích cho tôi khi tôi nhìn nó mỗi ngày ”. Lâm Thanh Huyện suy 
nghĩ một thời gian dài, rồi ông chỉ viết bốn chữ băng tiếng Trung Quốc. Bốn 
chữ ấy có nghĩa là: “Thường Nghĩ về Một và Hai”. Người bạn đọc không 
hiểu và hỏi ông ý nghĩa của câu ấy. Lâm Thanh Huyền giải thích: “Chúng ta 
đều biết câu nói: “Trong mười điều trên thé giới này, thì có đến tám, chin 
điều không như ý ta muốn; và số người tôi có thé giao thiệp được chỉ đêm 
trên đầu ngón tay”. Giả thử ta chấp nhận câu nói ấy, thì sẽ vẫn còn ít nhất 
một hoặc hai điều trong mười điều ấy có thé như ý ta muốn. Tôi không thé 
giúp ban quá nhiêu, tat cả những gi tôi có thé làm là nói với bạn rang hãy 
nghĩ về “một hoặc hai” điều kia thôi, để hướng tâm trí của bạn vào những 
điều tốt đẹp, dé khuếch dai ánh sáng của hạnh phúc, dé tránh xa sau muộn 
trong tâm hồn bạn. Với tư cách là một người bạn, đây là điều tốt nhất tôi có 
thể làm cho bạn”. 


Có một câu truyện cô phương Tây kê về một ông vua sống hết sức xa hoa 
trong rượu, phụ nữ, âm nhạc và những cuộc phiêu lưu... Tất cả mọi điều đẹp 
dé nhất và quý giá nhất trên thé giới đều có san dé ông dùng, nhưng ông van 
không hạnh phúc. Ông không biết được cái gì đã khiến ông không hạnh phúc 
nên đã cho gọi quan ngự y đến. 


Vị quan ngự y khám cho ông, rồi kê ra một phương thuốc chữa bệnh: “Bệ hạ 
hãy cho người tìm kiêm người hạnh phúc nhât trong vương quôc của mình, 
mặc áo của người ây thì nó sẽ làm bệ hạ thây hạnh phúc”. 


Nhà vua liên phái người đi tìm người hạnh phúc nhất vương quốc và cuối 
cùng họ cũng tìm thấy một người đàn ông thật sự hạnh phúc. Nhưng các vị 
quan lại trở về tay không và tâu với vua rằng họ không thể nào mang áo của 
người đàn ông ay về dé vua mặc được. 


Nhà vua hỏi: “Tai sao thê? Các ngươi phải mang cái ao ay vê cho ta!”. 


Các quan thưa: “Người ây là một gã cùng khô, gã thậm chí không có nôi một 
cái áo”. 


Điều này có ý nghĩa gì? Phải chăng nó nhắc nhở chúng ta răng trong cuộc 
sống hạnh phúc đích thực chính là hạnh phúc của tâm hồn, vả không nhất 
thiết phải phụ thuộc nhiều đến các điều kiện sông vật chất bên ngoài. Không 
Tử sống trong một thời đại rất nghèo nàn về vật chất và trong thời đại của 
Ngài, sức mạnh của niềm hạnh phúc đích thực chính là đến từ một cuộc sống 
nội tâm phong phú, từ việc cư xử đúng đạo, từ những khát vọng, những khao 
khát và từ sự học hỏi lẫn nhau. 


Khi đã hiểu được thế nào là một người bạn tốt, chúng ta cũng cần phải biết 
cách sông hòa thuận với họ. Nhưng khi có một người bạn tôt, có phải là lúc 
nào chúng ta cũng phải sát cánh bên họ? 


Bất kỳ thứ gì trên thế giới này mà thiếu sự cân xứng hoặc các giới hạn riêng 
thì cuối cùng cũng sẽ đi đến một kết thúc không như mong đợi. Do đó, khi 
cư xử với bạn bè, chúng ta phải chú ý đến các giới hạn riêng. Ví dụ, khi 
chúng ta kết giao với một người quân tử, chúng ta cần phải biết khi nào nên 
nói, khi nào không nên nói và biết chúng ta có thể tiến bao xa là hợp lý. 


Khong Tử nói: “Khi minh hau chuyện với người quân tử, nên lưu tâm tránh 
ba điều lỗi này: Người chưa kịp hỏi mà mình nói, đó là hấp tấp. Người đã 
hỏi mà mình không nói, đó là giẫu giém. Mình nói mà không xem sắc diện 
người, coi người đã dé ý nghe mình chưa, đó là mù loa.” (Luận ngữ, XVI, 6). 


Việc xen ngang vào và phát biéu các ý kiến của mình nhằm dat được điều gi 
đó trong một cuộc nói chuyện sẽ bị xem là hấp tấp, vô ý tứ, và đó không phải 
là điều tốt. Tất cả chúng ta đều có những quan tâm riêng, nhưng bạn phải đợi 
cho đến khi thời gian chín muôi, khi chủ đề mà bạn lựa chọn đã trở thành 
tâm điểm của sự chú ý chung, va mọi người đều chờ đợi nghe nói về nó, và 
chỉ khi đó, không cân vội vã quá mức, hãy nói lên quan điểm của bạn. 


Thời nay, nhiều người có các trang blog cá nhân, hoặc sử dụng các trang 
web mà trên đó họ háo hức thê hiện những tâm sự sâu kín nhất của mình với 
mọi người. Nhưng trong quá khứ, không có những phương tiện truyền thông 
như vậy và mọi người đều phụ thuộc vào lời nói để giao tiếp cũng như dé 
hiểu người khác. Khi chúng ta họp mặt bạn bè, sẽ luôn có một sô người nói 
đi nói lại về những chuyện riêng của họ: ngày hôm trước tôi đã chơi golf, tôi 
vừa mới được thăng chức, v.v. Hoặc khi một sô phụ nữ tụ lại với nhau, có 
thé sẽ có người ké lễ lê thê về chuyện chồng con mình. Dĩ nhiên, đó là tất cả 
những gì mà cô ta thật sự rất muốn nói, nhưng có ai quan tâm đến những 
điều ay? Nghia là, trong khi cô ta là người duy nhất nói, cô đã tước đi quyền 
được chọn lựa chủ đề nói chuyện của người khác. Nhảy chòm lên và giành 
phân nói khi chưa đúng thời điểm, đó chắc chăn là điều không tốt. 


Nhưng có một thai cực khác: “Người đã hỏi ma mình không nói”. Không Tử 
ng i Lạ ` r 
gọi lôi này là “giâu giêm”. 


Nói khác đi, cuộc trò chuyện tự nhiên sẽ có lúc đến chỗ mà bạn phải là người 
đưa câu chuyện di xa hơn, nhưng bạn lai dè dat và từ chối nêu lên y kiến của 
mình. Với thái độ đó, bạn đã bỏ mặc cảm xúc của mọi người. Vì khi chủ đề 
đã đi xa đến đây, tại sao bạn lại không nói gì? Liệu đó có phải là sự tự vệ? 
Bạn có ý giữ minh cách biệt? Hay ban đang có kích thích sự tò mò của người 
khác? Tóm lại, việc giữ im lặng khi bạn nên nói cũng 14 một điều không tốt. 


Tình huống thứ ba được Khong Tử nêu ra là “Nói mà không xem sắc diện 
người, coi người đã đê y nghe mình chưa, đó là mù loa”. Ngày nay chúng ta 
xem đó là một biêu hiện không quan tâm đên người khác. 


“Mu loa” trong ngữ cảnh nay là một sự lên án rat nặng. Một người nói liên 
tục mà không dé ý đến những biéu hiện của người khác là một kẻ vô học trên 
phương diện xã hội. Bạn phải quan tâm đến việc hiểu người mà bạn đang nói 
chuyện và phải cân nhắc xem nên nói gì, và điều gì tốt hơn là không nên nói. 
Đây là sự tôn trọng lịch thiệp can có giữa những người bạn. 


Và không chỉ với bạn bè, trong các mối quan hệ khác như giữa chồng - vợ, 
cha - con... chúng ta cũng cần phải khéo léo tránh những trường hợp có thể 
gây ton thương đến người khác. Cuộc sông của mỗi người trưởng thành đều 
chứa đựng cả những thành công lẫn đau khổ riêng, một người bạn đích thực 
phải hiểu và không chạm vào những nỗi đau đó. Điều này cho thay sự tinh tế 
của bạn thông qua khả năng đoán biết tâm trạng người khác. Dĩ nhiên, đây 
không phải là cách đoán ý để xu nịnh mà nó nhằm tạo ra một không khí thân 
thiện, hoa nha cho bạn giao tiếp thoải mái và thăm tình bằng hữu. 


Có một ví dụ nôi tiêng cho điêu này. 


Nữ diễn viên Vivien Leigh đạt được danh tiếng lẫy lừng với bộ phim “Cuốn 
theo chiều gió”, bộ phim đã giành được 10 giải Oscar sau đó. Phim này 
mang lại cho cô thành công ngay lập tức và đưa cô lên đỉnh cao danh vọng. 
Cô được mời đến thăm khắp châu Âu và ở đâu Leigh đặt chân đến luôn có 
hàng ngàn phóng viên háo hức đồ xô đến khi máy bay riêng của cô hạ cánh 
xuống đường băng. 


Nhưng có một phóng viên, do kém hiểu biết đã dat mọi người ra dé tiễn lên 
trước và vô vập hỏi Leigh khi cô vừa mới bước xuống máy bay: “Thưa cô, 
cô có thể cho biết cô đã đóng vai nào trong phim đó không?”. Nghe câu 
hoi,Leigh quay gót ngay vào trong máy bay và không bước ra nữa. 


Liệu việc đặt một câu hỏi như thé trong tình huồng ấy có khác gi sự mù loa 
không? 


Vậy còn khi muốn khuyên bạn thì ta phải làm sao? Thậm chí khi các ý định 
cua bạn là tot chăng nữa thì bạn cũng phải có khả năng hiệu được răng ban 
có thê đi xa đên đâu. 


Tử Cống hỏi về tình băng hữu. Không Tử đáp rằng: “Nếu bạn có lỗi, mình 
nên hêt lời can gián, mà phải nói một cách khéo léo dịu ngọt. Nêu bạn không 
nghe, thì mình nên thôi; đừng nói dai ma mang nhục.” (Luan Ngữ, XII, 22). 


Tức là, bạn không nhất thiết phải trở nên giống như một liều thuốc đăng, ban 
không nên bốp chát vào mặt ho va thét lớn vào tai họ. Điều tốt nhất là bạn 
nên nói lên ý kiến của mình một cách thuyết phục và thật nhã nhặn, tức là 
“nói một cách khéo léo dịu ngọt”. Nếu bạn không thể làm điều ấy và họ 
không muốn nghe thì nên thôi. Đừng đợi cho đến khi họ mắt kiên nhẫn với 
bạn và bạn phải chuốc lây sự khó xử. 


Người ta kết giao với những người bạn khác nhau trong mỗi giai đoạn của 
cuộc đời. 


Làm thế nào có được những người bạn phù hợp nhất cho chúng ta vào mỗi 
giai đoạn ay? 


Dù làm bat kỳ điều gi, ban cũng không thé chỉ ra lệnh dé buộc người ta lam 
theo. Ngày nay, thậm chí các ba mẹ cũng không thé mong đợi sự tuân lệnh 
như thé ở con mình. Mỗi cá nhân đều đáng được tôn trọng, và với bạn bè 
càng đặc biệt phải giữ sự tôn trọng lẫn nhau. Cho họ lời khuyên tốt, hoặc 
một lời cảnh báo đúng, bạn làm bon phan của minh và chi vay thôi; day la 
điều mà những người ban tốt phải làm. 


Không Tử nói rang bảy mươi, tam mươi năm đời người dường như là một 
thời gian dài, nhưng nó có thể chia ra làm ba giai đoạn khác nhau: thời trẻ, 
thời chín chắn và thời già. Trong mỗi giai đoạn, có ba sự việc mà chúng ta 
cần phải đặc biệt lưu ý, mà đôi khi chúng ta gọi là các cạm bẫy. Nếu bạn có 
thể vượt qua được cả ba cạm bẫy này, thì bạn sẽ không gặp phải bất kỳ trở 
ngại nao khác trong cuộc đời minh. Và dé vượt qua ba cam bay ấy, chúng ta 
cần có sự giúp đỡ của bạn bè. 


Không Tử nói: “Trong lúc còn dau xanh tuổi trẻ, khí huyết đương bồng bột, 
chưa yên định, nên phòng ngừa việc nữ sắc.” (Luận Ngữ, XVI, 7). Những 
người trẻ có xu hướng nghiêng về các hành vi mang tính bốc dong, trong do 
rắc rôi về tinh ái là dé vướng phải nhất. Chúng ta thường thay các học sinh 
phô thông trung học và sinh viên đại học vướng vào những tình cảm rac roi. 
Vao thoi diém này của cuộc đời, một người ban tốt sẽ cư xử như một nguol 
ngoai cudc dé xem xét các sự việc khách quan và rõ ràng hơn, sau đó, họ có 
thé đưa ra những giải pháp cho các vấn dé nan giải mà người trong cuộc 
không thể tự mình giải quyết được. 


Khi cạm bẫy này qua đi, chúng ta chuyền tiếp qua giai đoạn giữa. Không Tử 


nói rang: “Dén lúc trang niên, bay giờ khí huyét da đây đủ, mạnh mẽ, nên 
phòng ngừa việc tranh đâu”. 


Khi người ta bước đến tuôi trung niên, cuộc sóng gia đình thường đã vững, 
và họ đã lập thân trong sự nghiệp của mình, vậy trong tâm trí họ lúc này điều 
gi là đáng quan tâm nhất? Đó chính là ham muốn thăng tiến, mở rộng sự 
nghiệp của mình. Tuy nhiên, những điều này đều có khả năng gây ra những 
mâu thuẫn và xung đột với người khác, và có thé dẫn đến chỗ đối dau. Thay 
vì dau tranh với những người khác, tốt hơn là nên tranh dau với chính minh 
và có gắng tìm những hướng đi mới để hoàn thiện bản thân. Nếu cuối cùng, 
bạn mat cơ hội thăng tiễn ay, bạn nên tự hỏi minh liệu đó có phải là vì ban 
không thé làm tốt hơn ở một vai phương diện nao đó hay không. 


Thay vì đấu tranh với những người khác, tốt hơn là nên tranh đấu với chính 
minh và cô găng tìm những hướng di mới dé hoàn thiện bản than. 


Vì thé, trong giai đoạn nay, bạn phải kết bạn với những người điềm tĩnh và 
có đầu óc thực tế. Họ sẽ giúp bạn có được cách nhìn sâu rộng về những 
thăng lợi cũng như những thất bại tạm thời, vượt qua những cám dỗ của vật 
chất, đạt được sự thoải mái tinh thần, tìm được một chỗ nghỉ ngơi va thư 
giãn cho tâm hồn. 


Và đến những năm tháng cuối đời, chúng ta nên phòng tránh điều gì để có 
cuộc sông thanh than? Theo Không Tu “Kip lúc tuôi già, khí huyết lân lân 
suy yêu, nên phòng ngừa việc ky cop”. 


Khi đến tuổi già, tâm trí con người có xu hướng chậm lại. Triết gia Bertrand 
Russell so sánh giai đoạn này với một dòng sông đang chảy nhanh, lao 
xuyên qua những ngọn núi rồi khi đến cuối nguồn chuẩn bị hòa vào biên cả, 
nó chảy chậm dan, dòng chảy rộng hơn và yên bình hon. Tại giai đoạn này 
của cuộc đời, người ta phải học cách hành xử với những gi minh đang có va 
đã gặt hái được trong cả cuộc đời một cách thận trọng. 


Khi trẻ, chúng ta sông một cuộc sông của sự thu vào nhưng đên một thời 
điêm nhât định nào đó, chúng ta phải học cách sông của sự loại ra. 


Xã hội mang lại cho ta tình bạn, tiền tài, thành công cùng các mối quan hệ 
con người, và qua thời gian, bạn giả đi, khi â ấy bạn đã đạt được nhiều điều, 
giống như một ngôi nhà dan dan được chat đầy đồ đạc. Nếu tâm hồn của ban 


bi can trở bởi những gi minh dang có, thì sau cùng chung cũng sẽ kéo ban 
lại. 


Những người bạn gia nói gi khi họp mặt? Đa số thời gian là họ cau nhàu với 
nhau. Họ than phiền con cái không dảnh thời gian chăm sóc họ, rang: “Tôi 
đã làm việc cat lực dé nuôi dạy chúng, tôi đã làm đủ mọi việc cho chúng - 
tăm rửa, thay ta! - nhưng giờ chúng lại bận biu, thậm chí không có thời gian 
ghé qua thăm tôi”. Ho cam ram về sự bất công xã hội: “Vào thời tôi, chúng 
tôi say mê với lý tưởng, làm việc quên thân mà chỉ nhận được một đồng mỗi 
tháng, bây gio thử nhìn chau gái tôi xem, nó làm việc trong một công ty 
nước ngoai và kiếm được ngay mỗi thang ba, bốn ngàn đồng. Liệu có công 
bằng đôi với những người như chúng ta von đã làm việc tận tâm tận lực hết 
sức không?”. 


Nếu bạn cứ bị dan vặt và nhac đi nhắc lại những điều như thé, thì ngay cả 
những điều hạnh phúc đến với bạn cũng có thé trở thành đau khô, một gánh 
nặng tiềm ân đang kéo lê bạn xuống. Vào thời điểm này, bạn bè chính là 
những người bạn cân, để giúp bạn biết chấp nhận cuộc đời, học cách buông 
bỏ những điều không như ý và những nỗi thất vọng. 


Một điều mà chúng tôi chú ý qua việc đọc Luận Ngữ là trong đó thực sự 
không có nhiêu ví dụ chỉ đơn thuần nói về tình băng hữu, mà việc chọn bạn 
bao hàm cả việc chọn lựa một cách sống. Loại bạn bè mà chúng ta kết giao 
trước hết sẽ phụ thuộc vảo chính tâm trí và sự tự tu dưỡng của ta; rồi sau đó 
là vào nhóm bạn bè riêng của ta, dù đó là bạn bè có hại hay có lợi trong cuộc 
sông. 


Tóm lại, khi chúng ta tập trung vảo chính trái tim và tâm hồn mình, và vào 
những người quanh ta, chúng ta phải lưu tâm đên những mục tiêu mà ta đã 
đặt ra trong đời. 


tve-ELU 


Phan V: DAO CUA CHI HUONG 


Trở thành người tốt nhất mà chúng ta có thể; có một gia đình tốt, trở thành 
người có ích cho đât nước mình, mang lại hòa bình cho thê giới: Đây là 
những việc mà tât cả chúng ta đêu nên theo đuôi. 


Khi Không Tử bàn về Chí với các học trò của mình, Ngài không có ý nói 
rằng Chí càng cao thì càng tốt. Mà điều Ngài thực sự muốn nói là bạn phải 
kiên định trong mục đích và giữ thái độ kiên trì đối với sự xác tín nội tâm 
của mình. 

Dù các mục tiêu của bạn vĩ đại hay nhỏ bé thì cơ sở dé hiện thực hóa chúng 
vẫn nam ở việc tim ra những điều gần gũi nhất với tâm hồn bạn. Việc dé tâm 


hồn bạn dẫn đường quan trọng hơn việc theo đuôi những thành tích bên 
ngoài. 


Ngày nay, chúng ta hiểu như thế nào về Chí? Liệu có xung đột nào giữa các 


thai do cua Không Tử với các mục đích hiện đại của chúng ta không? 


Khong Tử nói rằng: “Một vị nguyên soái thong lĩnh ba quân, người ta còn 
bắt được; chứ cái chí khí của một kẻ tam thường thi chang ai đoạt nổi.” 
(Luận Ngữ, IX, 24). Cau nói nay cho chúng ta biết mục đích của một cá nhân 
có tầm quan trọng vô củng, vì chúng xác định sự phát triển và hướng đi của 
toàn bộ cuộc đời họ. 


Vì vậy, khi Không Tử dạy học, Ngài thường bắt các học trò nói về chí hướng 
của họ. Trong cuôn Luận Ngữ có một vài đoạn tương đôi dài thuật lại cuộc 
chuyện trò giữa Không Tử và các học trò vê chủ đê này. 


Một hôm, chung quanh Không Tử là bốn học trò Tử Lộ, Tăng Điểm, Nhiễm 
Cau, Cong Tay Hoa. Khong Tử nói với ho hết sức thân tinh rằng: “Tuy ta có 
hơn tudi các ngươi, nhưng các ngươi đừng vì ta mà nệ, chi minh thé nao, cứ 
thăng mà nói. Các ngươi bình thường hay nói: chăng ai biết đến mà dùng 
đến mình. Nếu như có người biết mà dùng, thì các ngươi định làm sao?”. 


Tử Lộ, vốn có tính hấp tap, vội đứng lên thưa: “Một nước nghìn cỗ xe, ở 
chet vào với nước lớn, ma lại thêm có việc binh đao cùng sự đói kém, gia 
cho Do này được trỊ nước ay, thì chỉ độ ba năm, có thé khiến cho dân nước 
ay có lòng dũng cảm và biết đạo lý”. 


Có thé chúng ta nhận thay Tử Lộ là người rất có Chí và hắn sẽ nghĩ rang một 
người thầy như Khong Tử, vốn đánh giá rất cao việc cai trị đất nước bang 
các nguyên tắc lễ nghĩa và sự tự tu dưỡng, sẽ rất lẫy làm vừa lòng khi thấy 
một trong những học trò của Ngài có thể thực hiện được những điều ấy. 
Nhưng Tử Lộ không ngờ rang phản ứng của Không Tử chi là “Ngai mim 
cười với Tử Lộ”. Ngài cười nhẹ và lạnh nhạt, không đưa ra một phản ứng 
trực tiếp nào, rồi Ngài quay sang hỏi người học trò thứ hai: “Nhiễm Cầu thì 
sao ?”. 


Câu trả lời của Nhiễm Cầu khiêm tốn hơn nhiều so với câu trả lời của Tử Lộ. 
Ông không dám bàn về một nhà nước quá rộng lớn, hay quá nhiều van dé. 
Nhiễm Cầu thưa: “Một nước vuông độ sáu bảy mươi dặm, hay năm sáu 
mươi dam, giá cho Cầu này trỊ nước ay, thì chi độ ba năm có thé khiến cho 
dân được no đủ. Còn đến việc lễ nhạc, xin dé đợi bậc quân tử”. Ông có y noi 
rang trén phương diện vat chất, ông có thê làm giàu cho dân va cho ho tat ca 
những gi ho cần, nhưng đối với niềm tin vào đất nước cùng việc mang lại sự 


thinh vuong bang Lễ, Nhạc, thi qua sức của ông. Tốt nhất là chờ đợi một 
người quân tử thông tuệ hơn ông. 


Khi ông nói xong, Không Tử cũng không có phản ứng trực tiếp gì. Ngài tiếp 
tục hỏi đên người học trò thứ ba: “Công Tây Hoa thì sao?”. 


Công Tây Hoa càng khiêm tốn hơn nữa. Ông đáp: “Tôi không nói rằng tôi có 
khả năng nhưng tôi sẵn sàng học hỏi”. Câu này có nghĩa là trước hết, ông 
trình bày thái độ riêng của mình: Tôi không có tuyên bố gì cho riêng mình, 
nhưng vì thay hỏi tôi điều ấy, nên mọi điều tôi có thé nói là tôi muốn học. 
Sau đó, ông nói rang: “Giá đến việc nha Tông miéu, như lễ Hội đồng, mặc 
áo huyền đoan, đội mũ chương phủ, thì Xích này xin làm một chức tiểu 


tướng ” Ong hoàn toàn không đê cập dên việc cai tri một dat nước hoặc 
người dân của nước ây. 


Bạn thây rang từng người trong ba học trò của Khong Tử, người sau đều 
khiêm tốn hơn người trước, giảm nhẹ hơn người trước, mỗi người đều gần 
hơn với xuất phát điểm trong cuộc sống riêng của Ngài và xa hơn khỏi 
những mục tiêu tối hậu của Ngài. 


Theo cách nói ngày nay, điều quan trọng nhất trong sự phát triển của một 
con người thường không phải là chí hướng tối hậu của họ cao bao nhiêu, mà 
là cơ sở mà ho đang có ngay lúc nay. Chúng ta thường không thiểu gì những 
kế hoạch lớn và khát vọng lớn, nhưng chúng ta thiếu một con đường thực tế 
để dẫn ta, từng bước từng bước, đến những khao khát của mình. 


Đên lúc này thì chỉ còn một người vân chưa nói gì, Không Tử lại hỏi: “Còn 
Diém thì sao ?”. 


Tăng Điểm không đưa ra câu tra lời ngay lập tức. Ngôn ngữ được sử dụng dé 
miêu tả khoảnh khắc sinh động đáng chú ý ấy chỉ bang ba từ: Có Sắt Hy 
[Gay đàn sắt], mô tả âm thanh của một tiếng nhạc đang hãy còn ngân. Tăng 
Điểm đang tập trung hoàn toàn vào cây đàn năm mươi dây mà ông đang 
đánh, đến khi nghe thay hỏi, ông từ từ ngưng dan, dé tiếng đàn ngân hết âm 
điệu sau cùng. Sau đó Tăng Điểm thong thả và hòa nhã “bỏ đàn xuống, đứng 
dậy ma thưa”. Vào thời ấy, người ta thường ngồi dat, và khi người học trò 
nghe thay nói hoặc giảng, họ sẽ quỳ xuống, ngồi lên hai gót chân, nhưng ho 
phải đứng dậy khi trả lời thây, để tỏ lòng tôn kính. Tăng Điểm bỏ đàn sang 


một bên, rôi nhon minh đứng lên va trả lời thay. 


Qua một vài từ mô tả ở trên, chúng ta có thé thay rang Tăng Điểm thuộc vào 
loại người điềm đạm và tự chủ; ông không trả lời một cách hấp tap, VỘI vàng 
như Tử Lộ, mà thay vào đó ông nói rất khoan thai, sau khi đã ngẫm nghĩ 
thâu đáo. Trước tiên ông khẩn nài ý kiến của Không Tử răng: “Chí tôi khác 
hăn ba anh kia. Thầy có cho phép tôi nói không?”. Không Tử nói: “Có ngại 
gi, chang qua người nao cũng nói chí người ay cả”. 


Chỉ khi đó, Tăng Điểm mới điềm tinh nói: “Vào cuối xuân tiết thang ba, áo 
mùa xuân đã may xong, cùng với năm sáu bạn thanh niên, sáu bảy cậu thiêu 
niên rủ nhau đi tắm sông Nghi, hong gió ở đàn Vũ Vu, rỗi ca vịnh với nhau 
ma về, đó là Chí của tôi vậy”. 


Nghe xong, Không Tử thở dai mà than rang: “Ta cũng thích như Điểm vay”. 
Tức là, chí hướng của riêng Không Tử cũng giống như chí hướng của Tăng 
Điểm. Do là những từ ngữ đánh giá duy nhất mà Không Tử nói ra trong suốt 
cuộc nói chuyện. 


Sau khi mỗi người déu đã nói lên chí hướng của mình, ba học trò kia ra vê, 
riêng Tăng Điêm còn nán lại và hỏi Không Tử: “Đôi với lời của ba anh kia, 
thay nghĩ thê nào?”. 


Lúc đầu, Không Tử đã khéo léo tránh câu hỏi khi trả lời rằng: “Cũng đều cho 
biệt cai chí của mình vậy thôi”. Nhưng Tăng Điêm lại hỏi: “Nhưng tai sao 
nghe anh Do nói thây lại cười?”. 


Khong Tử bèn nói: “Bậc trị quốc cần phải có lễ nhượng: mà trong lời nói của 
Do, chắng có một điểm lễ nhượng. Vậy nên ta mới cười”. Điều Không Tử 
muốn nói là nếu bạn muốn cai trị một đất nước bằng các lễ nghi thì trước hết 
bạn phải có lòng tốt, tính hòa nhã và một thái độ tôn kính làm xuất phát 
điểm. Trong khi đó Tử Lộ lại hap tap đứng ra trả lời như thé cho thay thiếu 
sự tôn trọng lễ. 


Tăng Điêm lại hoi: “Còn anh Cau chăng phải nói việc tri nước sao? Sao thay 
không cười anh ây?”. 


Không Tử nói: “Một địa phương dẫu vuông vức sáu, bảy mươi dặm hay 
năm, sáu mươi dặm, đó chăng phải là một nước nhỏ, chớ là gì?”. 


Ong Tăng Điểm lại hỏi: “Con anh Xích chang phải nói về việc tri nước hay 
sao? Sao thây không cười anh ây?”. 


Không Tử nói: “Việc tế tông và việc hội đồng, đó chắng phải việc của nước 
chư hau, chớ là việc của ai? Trò Xích khiêm nhượng xin dự là tiêu tướng, 
vậy chớ ai có thê làm dai tướng?”(Luận Ngữ, XI, 25). 


Điều Khong Tử muốn nói là Ngài không cười Tử Lộ vì Tử Lộ thiêu tai năng 
để cai trị một nước, mà là vì nội dung trong lời nói và sự thiếu khiêm 
nhượng của Tử Lộ. Van đề không phải là diện tích nước được cai trị là lớn 
hay nhỏ, hoặc nó có phải là một nước hay không: mà là về thái độ của mỗi 
người học trò. Vì thái độ của Nhiễm Cầu và Công Tây Hoa khiêm tốn, đồng 
thời họ cũng có năng lực thật sự, nên Không Tử không cười họ. 


Khong Tử không thích những kẻ khoe khoang mà rỗng tuếch, như Ngài đã 
nói: “Kẻ nào miệng nói lời hoa mỹ; còn mặt mày thì trau chuốt, hình dạng 
thì kiểu cách, áo quân thì lòe loẹt, hăn kẻ ay kém lòng nhân.” (Luan Ngữ, I, 
3). Ngài cho rằng người quân tử chân chính phải “nói thì chậm rãi mà làm 
thì nhanh.” (Luận Ngữ, IV, 23). Vì thé, nhìn bề ngoài, một người quân tử có 
lẽ không gây nhiều ân tượng, nhưng tâm hòn của người ấy là hết sức mạnh 
mẽ, cương quyết và kiên định. 


Theo một câu châm ngôn xưa, có ba việc không thể lây lại được: một mũi 
tên đã băn, một lời đã nói và một cơ hội đã bị bỏ qua. Ngôn từ một khi đã 
được nói ra cũng khó lấy lại như nước chảy khỏi bình, vì vậy một người 
quân tử chân chính luôn làm trước, rồi sau mới nói vè nó. 


Khong Tử nói rang: “Hứa nhiều mà làm ít, người quân tử lay làm hồ then.” 
(Luận Ngữ, XIV, 29). Ngày nay chúng ta vẫn thây có nhiều kẻ “nói nhiều 
làm ít”. Một người quân tử sẽ lấy làm hô then khi lời nói nhiều hơn hành 
động của mình. 


Một người quân tử không nói về những việc họ muốn làm hoặc các mục đích 
mà họ muốn đạt được; một người quân tử luôn chờ cho đến khi họ đã làm 
xong cái gì mà họ định làm trước khi tình cờ nhắc đến nó trong cuộc trò 
chuyện. Đây là điều được nói đến qua câu: “Mình muốn dạy người ta điều 
gi, trước hết minh hãy làm điều đó đi. Rồi sau cứ theo đó mà dạy. Như vậy 
mới đáng là quân tử.” (Luận Ngữ, II, 13). 


Có một van đề nữa ở đây là, dù Khong Tử không bat đồng với chí hướng của 
Tử Lộ, Nhiễm Cầu và Công Tây Hoa, nhưng tại sao ông chỉ niềm nở khuyên 
khích một mình Tăng Điểm? Chúng ta có thé thay được điều gi từ việc 
Khong Tử ủng hộ Tăng Điểm? 


Học giả vĩ đại về Không Tử đời Tống là Chu Hy có một lý giải khả tín về 
cuộc chuyện trò nay. Ông nói răng chi của Tăng Điểm chang gi khác hơn là 
“hài lòng với vị trí mà tôi đang ở lúc nảy, tìm niềm vui trong những công 
việc hàng ngày, tôi không có ý định hy sinh bản thân mình vì lợi ích của 
người khác”. 


Cuộc đời của Tăng Điểm là những hoạt động rất bình thường hảng ngày, ông 
không có mong ước lớn lao là hy sinh bản thân mình cho những người khác, 
nhưng ông có một nội tâm phong phú. Đối với ông, sự hoàn hảo của tính 
cách riêng của bản thân ông là một xuất phát điểm cơ bản, và chí hướng của 
ông là nhìn toàn bộ tự nhiên trong đúng vị trí của nó. Điều nay có nghĩa là 
những thành tựu công việc của ông hắn sẽ ở một mức độ cao hơn ba người 
kia, khi ý hướng của họ vốn chỉ thuần công việc. 


Đây là điều mà Không Tử muốn dé cập khi Ngài nói răng: “Người quân tử 
không phải là món đô khí cụ.” (Luận Ngữ, II, 12). Một người quân tử chân 
chính không bao giờ gắng sử dụng những thành tựu trong công việc để có 
một địa vị xã hội tốt hơn. Trái lại, người quân tử phải xem sự tự tu dưỡng 
như một xuất phát điểm; phải bắt đầu băng những việc gần gũi nhất trong sự 
thống nhất trọn vẹn của tâm hồn. 


Theo quan niệm của Không Tử, trách nhiệm xã hội của người quân tử mang 
dáng vẻ cua chủ nghĩa ly tưởng, tức là một trạng thái cao hơn trình độ 
chuyên môn. Người quân tử không bao giờ bị giới hạn bởi một công việc cụ 
thể nào. Vì vậy, Ngai nói: “Người quân tử không phải là món đồ khí cụ”. 
Một khí cụ trong ngữ cảnh này có nghĩa là người nảo đó đạt đến trình độ 
đáng mơ ước, tuân thủ các quy tắc và chỉ làm công việc mà họ được giao 
phó, ngoài ra không còn gì khác. 


Chúng ta phải luôn nhớ răng con người là những sinh vật đặc biệt; các tư 
tưởng của chúng ta quy định hành động của ta, tức là, thái độ của ta quy định 
tat cả mọi thứ. Những việc ma môi người chúng ta làm hàng ngày trong xa 
hội là tương tự nhau, nhưng mỗi chúng ta đều có sự lý giải khác nhau về 


chung. 


Có lân tôi đọc một cuôn sách của một nhà cải cach tôn giáo ở thê ky 15, 
trong đó ông kê một câu chuyện xảy ra từ khi ông còn nhỏ. Câu chuyện ây 
đã thay đôi toàn bộ cuộc đời ông. 


Ông viết rằng một ngày nọ ông đi dạo ngang qua một tòa nhà lớn đang xây 
dưới ánh mặt trời nóng đên rộp cả da, quanh đó là những người đàn ông 
dang bung bê gạch da, tat cả đêu ướt dam mô hôi. 


Ông đến bên người đàn ông đầu tiên và hỏi: “Anh đang làm gì đó?”. 


Người đàn ông nói với một thái độ rất gắt gỏng: “Mày mù à? Lao động khổ 
sai - bê gach!”. 


Ong hoi cau hoi ay vói người thứ hai. Thai độ của người này diém tinh hon 
người trước. Ông ta xếp những viên gạch thành một cột ngay ngắn, lướt mat 
nhìn chúng, rôi nói: “Tôi đang xây một bức tường”. 


Sau đó ông đến hỏi người thứ ba. Duong như có một luồng ánh sáng nhẹ 
nhàng, phân khởi trong mắt người đàn ông này khi ông đặt những viên gạch 
xuống, ngang đâu lên, lau mò hôi và nói rất hãnh diện: “Anh hỏi tôi a? 
Chúng tôi đang xây một công trình vi đại, một nhà thờ day!”. 


Chúng ta có thé thay rằng cả ba người này đều đang làm một công việc 
giông nhau, nhưng những lý giải của họ lại hoàn toàn khác nhau. 


Tôi gọi thái độ của người đàn ông thứ nhất là bi quan. Anh ta xem công việc 
mình làm chỉ như một thứ gánh nặng trong cuộc đời cực nhọc; anh ta chỉ biết 
chăm chăm nhìn vào sự gian khô của khoảnh khắc này (dĩ nhiên khoảnh 
khắc nảy là có thực). 


Thai độ của người dan ông thứ hai là cái mà tôi gọi là tinh thần chuyên 
nghiệp. Anh ta biết mình đang xây một bức tường, bức tường ay là bộ phan 
của một sản phẩm. hoàn chỉnh va anh ta phải làm hết sức dé kiếm tiền. Do là 
một bôn phận nghé nghiệp và thái độ của anh ta phụ thuộc nhiều vào trình độ 
chuyên môn. Đây là trạng thái mà Không Tử gọi là “một món đô khí cụ”, 
anh ta không có bất kỳ thiên hướng nào cao hơn. 


Tôi gọi thái độ của người dan ông thứ ba là thái độ ly tưởng chủ nghĩa. Bởi 
vì anh ta biết mỗi viên gạch và mỗi giọt mô hôi mình đang đồ ra sẽ đóng góp 
vào việc xây dựng nên một chốn thiêng liêng - một nhà thờ. Anh ta thay mỗi 
đóng góp của mình đều có giá trị và anh đã nhìn thấy kết quả trong công việc 
gian khô mình đang làm. Anh làm việc không phải với tư cách của một món 
đồ khí cụ. Những việc anh ta làm được noi kết với thé gidi cua chúng ta, VỚI 
các ước mo cua chung ta va như anh ta nói, đó là một thứ hiện hữu với 
chúng ta: một nhà thờ. Và tại cùng thời điểm ấy, vì anh ta đắm mình trong 
giấc mơ về một nhà thờ, nên tư tưởng anh ta vượt ra khỏi những thành quả 
mang tính cá nhân dé đạt đến những giá trị tinh thần tuyệt vời hơn nhiều. 


Vai trò của một người quân tử trong xã hội cũng thế. Điều quan trọng không 
năm ở các hành động của một người quân tử ma nam ở chính các động cơ 
đăng sau các hành động ấy. Người quân tử là lương tâm của xã hội. Nhưng 
làm một người quân tử là điều mà mọi người ai cũng có thể đạt đến được. 
Giấc mo ay, mục tiêu ấy, vừa cao lại vừa khó với tới, nhưng nó không vượt 
khỏi tầm với của chúng ta, thực tế nó tôn tại ở đây và ngay lúc này, trong nội 
tâm của mỗi người chúng ta. 


Mỗi người trong chúng ta đều có những mục tiêu riêng, nhưng trong vòng 
tuần hoản và những nhịp điệu vội vã, lặp đi lặp lại không ngừng của công 
việc, chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và không gian để quan tâm đến 
thế giới nội tâm của mình? Phần con người mà ta thực hiện trong vai trò xã 
hội thì có thể thấy được rõ ràng, nhưng chúng ta lại xóa mờ và bóp nghẹt 
tiếng nói của chính tinh thần mình. 


Có lân tôi đọc được câu chuyện ngăn vê một người đàn ông cam thay minh 
rât bât hạnh trong đời. Ông ta ngờ răng có lẽ đó là những triệu chứng ban 
đâu của sự tram cam, vì vậy ông ta di gặp bác sĩ tâm thân. 


Ông ta nói với bác sĩ răng: “Mỗi ngày tôi đều rất sợ cảm giác trở về nhà sau 
giờ làm việc. Khi tôi làm việc, mọi thứ đều bình thường, nhưng ngay khi về 
đến nhà, tôi toàn cảm thay nghi ngờ và lo sợ. Tôi không biết tâm hồn mình 
đang đi về đâu; tôi không biết phải nên lựa chọn gì nữa. Càng về đêm, cảm 
giác sợ hãi ay càng dâng cao va áp lực càng lúc càng mạnh hơn. Suốt đêm, 
tôi thường không thé chop mắt được. Nhưng vào sáng hôm sau khi tôi đi làm 
và bước vào vai trò chuyên môn của mình, các triệu chứng ấy lại bién mất. 
Nếu điều này tiếp diễn lâu hơn nữa, chắc tôi sẽ phát điên mất”. 


Khi nghe ông ta nói xong, bác si đưa ra một dé nghị: “Có một diễn viên hai 
kịch nồi tiếng trong thành phó, ông ta diễn xuất sắc lắm, mọi người xem ông 
ay diễn đều phá lên cười và quên hết mọi phiền muộn của minh. Dé bat dau, 
tại sao anh không thử đến xem một buổi diễn của ông ấy? Sau đó, chúng ta 
có thé có một buổi nói chuyện nữa, để xem liệu nó có giúp ích gì cho anh 
không. Rồi chúng ta sẽ bàn đến một ké hoạch chữa trị”. 


Khi nghe xong, người đàn ông không nói gì. Một lúc lâu sau, ông ngâng mặt 
lên nhìn thăng vào vi bác sĩ, nước mat lưng tròng, khó khan cât tiêng: “Tôi 
chính là diễn viên hài ay đây”. 


Đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng nhưng ý nghĩa của nó là rất thật, là 
tinh trạng có thé dé dàng xảy ra trong cuộc sông của chúng ta ngày nay. Hãy 
nghĩ xem: khi một người trở nên quen thuộc với một vai trò và đóng vai trò 
ay một cách vui vẻ, ho sẽ tin rang nó là chí hướng của minh, va họ có thê rất 
thành công trong sự nghiệp. Nhưng khi đó, còn bao nhiêu chỗ trống cho 
những khao khát tinh thần của họ đây? Chúng ta còn bao nhiêu khoảng trống 
bên ngoài vai trò của ta, dé chung ta that sự biết đến tâm hồn của mình? Đây 
là gốc rễ của sự hoang mang và mất phương hướng mà nhiều người trải 
nghiệm khi họ bước ra khỏi các vai trò nghề nghiệp chuyên môn của họ. 


Có một câu chuyện ngăn thú vị nữa là: 

Ngày xưa, có ba chú chuột đồng sống chung với nhau. Khi mùa đông sắp 
đên, cả ba chú chạy ngược chạy xuôi qua các cánh đông đê tìm thức ăn dự 
trữ. 

Thanh công trong nghề nghiệp chuyên môn của chúng ta 


không han là ý hướng thực sự của tâm hỗn ta. 


Chú chuột đồng thứ nhất sục sạo tìm kiếm đồ dự trữ, nó tha đủ mọi loại hạt 
về hang. 


Chú chuột đồng thứ hai sục sạo tìm những thứ dé giữ ấm, nó tha rất nhiều 
rơm và hat mâm có lông tơ vê hang. 


Còn chú chuột dong thứ ba thi sao? Nó cứ nhởn nho rong ruôi qua các cánh 
đồng, ngắm nhìn bau trời, rồi nhìn mặt đất và chốc chốc lại nam xuống nghi 


ngoi. 


Hai anh ban làm việc chăm chi kia quo mang chú chuột thứ ba: “Mày lười 
quá, không chịu dự trữ thức ăn cho mùa đông, đê xem may xoay xở thê nao 
khi mùa đông đên!”. 


Nhưng chú chuột đồng thứ ba không giải thích gì cả. 


Sau đó, khi mùa đông đến, cả ba chú chuột đều nam nau mình trong cái hang 
nhỏ hep. Chúng không thiếu thức ăn và đã có đủ mọi thứ chúng cân để giữ 
âm, nhưng cả ngày chúng lại không có gì để nói với nhau. Dan dan, sự buồn 
chán cũng đến, chúng không biết làm sao dé giết thời gian. 


Lúc này, chú chuột thứ ba mới bat đầu kê chuyện cho hai chú chuột kia 
nghe: về việc chú gặp một đứa trẻ ở ria cánh đồng vào một buổi chiều mùa 
thu như thé nào, đứa trẻ ấy đang làm gì; về một người đàn ông mà chú thay 
ngay bờ ao vào một budi sáng mùa thu nọ và những việc ông ta làm. Chú ké 
cho hai chú chuột kia nghe về những cuộc chuyện trò mà chú tham gia; về 
một bai hát mà chú nghe được từ một chu chim... 


Chi đến lúc ay hai người bạn kia mới nhận ra rang chú chuột đồng này đã 
thu nhặt anh nang mặt trời đê giup chúng sông qua mùa đông. 


Nếu bây giờ chúng ta nhìn lại vào chí hướng của Tăng Điểm: giữ lễ dé thanh 
tây bản thân và đến gần hơn với thiên nhiên khi mặt đất đã rũ bỏ lớp áo mùa 
đông và tất cả thiên nhiên đều đang vui mừng hoan hi. Dù điều ay có vẻ như 
không hè có chút ý nghĩa thực tế nào, những nghi lễ ấy có thê mang lại sự 
thanh bình và trật tự cho nội tâm. Dé đón nhận một sự thanh bình và 6n định 
như vậy, chúng ta phải hòa nhịp vào bâu trời và mặt đất, phải nhiệt thành 
đón nhận những sự thay đôi trong nhịp điệu cua tự nhiên, và cảm nghiệm 
được bốn mùa, của cảnh đẹp tự nhiên trang gió núi sông. 


Đối với chúng ta ngày nay, việc hòa mình với thiên nhiên dường như là một 
việc làm quá xa xỉ. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được trang bị quá nhiều 
đến nỗi khó có thé cảm nhận được thiên nhiên: dưới cái nóng của mùa hè, 
nhà của ta được máy điều hòa nhiệt độ làm mát bằng những làn hơi lạnh; khi 
mùa đông lạnh giá đến, hệ thống sưởi trung tâm làm ngôi nhà của ta âm áp 
như mùa xuân... Khi quá đầy đủ và tiện nghi, cuộc sống của chúng ta cũng 
trở nên quá đơn giản, ảnh hưởng của sự luân chuyền giữa bốn mùa lên cuộc 


sống của chúng ta bị xóa nhòa; sự thay đổi mùa và những chu kỳ biến 
chuyền hàng năm của tự nhiên không còn tao được cảm xúc trong tâm hòn ta 
nữa. Chúng ta mat đi sự nhạy cảm của Tăng Điểm - sự nhạy cảm đã khiến 
ông ao ước mình được thời khắc đẹp nhất của mùa xuân gọt giũa, định 
hướng cho tâm hỗn. Và vi thế, chúng ta mat đi nền tang mà từ đó ta có thé dé 
cho chí hướng rộng lớn của mình cất cánh bay lên. 


Mối quan hệ giữa các mục tiêu với các hành động của ta cũng giống như môi 
quan hệ của con diéu với soi dây. Điều quyết định để một con diéu có thé 
bay bao xa là nằm ở sợi dây trong đôi tay bạn. Tâm trí bạn càng điềm tĩnh, 
kiên định và thực tế bao nhiêu, thì bạn càng dễ bỏ đi những tác động bên 
ngoài và càng biết lắng nghe một cách tôn trọng tiếng nói yên bình trong tâm 
hồn bạn bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là khi ban đảm nhiệm một vai trò 
trong xã hội, bạn sẽ không đánh mất quan hệ với bản thân mình; bạn sẽ có 
thể gánh vác trách nhiệm của mình một cách vui vẻ và đạt được điều tốt 
nhât. 


Nhiêu người cảm thây răng các chí hướng được nói đên ở trên hơi khác với 
sự hiéu biệt thông thường cua chung ta vê điêu ma Không Tử và các học trò 
của Ngai đã nói đên. Chang hạn, trai với câu nói cua Tăng Tử : “Kẻ sĩ 
cân phải có chí khí rộng lớn và cương nghị. Là vì gánh thì nặng mà đường 
thì xa.” (Luan Ngữ, VIII, 8). 


Nhưng nếu chúng ta ngừng lại và suy nghĩ về nó một chút, thì những tư 
tưởng được nói đến ở đây thực sự là những cái cây mà trên đó những “gánh 
nặng”, những chí hướng cá nhân và xã hội, sẽ lớn mạnh và ra hoa kết trái. 
Nếu trong vai trò nghệ nghiệp chuyên môn của mình, một con người thiếu 
mất cảm thức về sự điềm tĩnh này, hoặc thiếu mất sự thấu hiểu về nội tâm 
mình, thì họ sẽ chỉ giỏi đưa ra các mệnh lệnh, chứ không hy vọng gi cho việc 
tự hoàn thiện bản thân. 


Điều cốt yếu cần ghi nhớ là sự tự-hoàn-thiện này không vi ky. Sự nhắn mạnh 
của Khong Tử đối với việc tu dưỡng nội tâm không hè gợi ý rang chúng ta 
phải từ bỏ trách nhiệm đối với xã hội; mà đúng hơn, chúng ta tự tu dưỡng 
bản thân để có thể phục vụ xã hội tốt hơn. 


Do đó mà có khái niệm “kẻ sĩ” với ý nghĩa rât cao quý. Đó là tâng lớp trí 
thức cao nhât, những người xem xã hội mà họ sông là trách nhiệm của chính 


ban than ho. 


Không Tử từng nói rang: “Kẻ sĩ ma mong được ăn ở cho sung sướng, thì 
chắng đáng gọi là kẻ sĩ vậy.” (Luận Ngữ, XIV, 3). Nói khác đi, nếu ai đó 
ngày ngày sống mà trong đầu không có chỗ cho bất kỳ điều gì khác ngoài 
vòng tròn gia đình nhỏ hẹp của riêng họ và những công việc thường nhật của 
riêng họ, thì họ không thể trở thành một kẻ sĩ đích thực. 


Đây chính là phương diện trách nhiệm mà học trò của Không Tử là Tử Cống 
bàn đên khi ông hỏi Không Tử răng: “Phải làm thê nào mới đáng gọi là kẻ 
sĩ?”. 


Không Tử đáp: “Trong mọi cử chỉ và hành động cua mình, phải biệt hô then, 
đê tránh những việc trai lê nghĩa; khi đi sứ đên các nước, đừng làm nhục cái 
mạng lệnh mà vua giao phó cho mình; như vậy có thê gọi là kẻ sĩ được”. 


Điều Không Tử muốn nói là người ta phải hiểu sự khiêm nhượng và sự 
chính trực. Họ phải là người có thé kiểm chế được hành vi của minh; có một 
tâm hồn kiên định, vững chắc và không xa rời những chuẩn mực, trong khi 
đồng thời phải có ích cho xã hội. Nói cách khác, khi một người đạt được sự 
tu dưỡng nội tâm này, họ sẽ không cho phép bản thân trở nên cao ngạo; họ 
sẽ tiếp tục dẫn thân va làm những điều có ích; sẽ trung thành với sử mệnh 
của mình và sẽ “không làm nhục cái mạng lệnh mà vua giao phó cho mình”. 
Theo Không Tử, đó là tiêu chuẩn cao nhất của kẻ sĩ. Và điều này không dễ, 
vì không có cách nào biết trước được sứ mệnh của bạn sẽ là gì. 


Tử Công nghĩ tiêu chuẩn ấy là quá cao, nên ông hỏi tiếp: “Kẻ sĩ bậc dưới 
hơn thì thê nào?”. Liệu có tiêu chuân nào thâp hơn một chút không? 


Không Tử đáp: “Ay là người mà họ hàng khen là thảo cha, làng xóm khen là 
thuận anh”. Nói khác đi, đó là người được họ hàng khen là sống tốt với cha 
mẹ của minh, và được làng xóm biết tiếng là có cách cư xử tôn kính với 
người dân trong làng. Nếu ban có thé bat dau từ những gi quanh bạn, nếu 
bạn có thể tỏa sáng với ánh sáng của tình yêu con người và các môi quan hệ 
con người, va sử dụng sức mạnh của tình yêu ấy khiến cho những người 
xung quanh phải khen ngợi, và không làm xâu hô tổ tiên của mình, đó là cấp 
bậc thứ hai của kẻ sĩ. 


Tử Công hỏi nữa: “Dám hỏi kẻ sĩ bậc thứ ba là như thê nào?”. Liệu có câp 


bậc thấp hon nữa không? 


Khong Tử nói: “Người nói ra thì giữ lời, làm việc thi quả quyết, tuy là người 
hay chap nhât, nhưng cũng có thê sắp vào bậc thứ ba đó.” (Luận Ngữ, XII, 
20). 


Có lẽ những độc giả hiện đại sẽ ngạc nhiên vì điều này. Những tiêu chuẩn cư 
xử cao như vậy ma chi đặt vào hạng kẻ sĩ bậc ba sao? Một người có thé kiên 
định giữ lây lời của mình và xem xét những hành động của mình từ dau chí 
cuối, người mà một khi đã quyết định làm điêu gi, sẽ làm đến cùng - con 
người có những phẩm chat ay mà chỉ có thể miễn cưỡng được liệt vào hang 
kẻ sĩ bậc ba sao? Liệu có bao nhiêu người ngảy nay có thể làm đúng những 
gi mình đã nói và biết xem xét hành động của minh từ đầu chí cuối đây? 


Không Tử nói: “Kẻ sĩ chuyên tâm cầu đạo, nhưng còn thẹn vì nỗi áo xấu, 
cơm thô, thì chưa đáng nghe ta bàn luận đạo ly.” (Luận Ngữ, IV, 9). 


Mặc dù ba tiêu chuẩn ấy khó mà đạt được, nhưng đối với Khong Tử, chúng 
là ba điêu khái quát cho những cá nhân trưởng thành có thê đảm nhiệm thành 
công mọi vi tri trong xã hội. 


Có một câu chuyện về Lạn Tương Như, một chính khách nỗi tiếng của nước 
Triệu thời Chiến quốc (475-221 TCN); câu chuyện này sẽ minh họa cho tiêu 
chuẩn cao nhất của kẻ si, đó là người “không làm nhục cái mạng lệnh mà 
vua giao phó cho mình”. 


Chuyện kê rằng, vua nước Triệu được viên ngọc bích của họ Hòa nước 
Sở, một bảo vật quý hiém không thể lượng giá được, đáng giá hơn nhiều 
thành trì. Vua nước Tân khao khát muốn có trong tay viên ngọc ấy, liên cử 
sứ than gap Vua nước Triệu, nói rằng ông sẵn Sang đổi mười lim thành của 
minh dé lay viên ngọc ấy. Vua nước Triệu biết răng nước Tan là một nước 
lớn nhưng tham lam và tàn nhẫn: một khi ngọc đã đến nước Tần thì không 
thể nào đòi lại được nữa. Nhưng Lạn Tương Như tâu răng: “Tần đem thành 
đối lay ngọc ma Triệu không cho, thì điều trái là ở Triệu. Triệu cho ngọc mà 
Tan chang cho thành, thì điều trái là ở Tần. Xét lại kế đó thì tha cho ngọc dé 
Tần chịu phần trái... Nếu nhà vua thiếu người, thì thần xin mang ngọc bích đi 
sứ. Thành có về tay nước Triệu thì ngọc mới ở lại đất Tan, nếu thành không 
về, than xin giữ nguyên vẹn viên ngọc mang về Triệu”. 


Khi Lan Tương Nhu mang theo ngọc họ Hoa nước Sở đến nước Tần, vua 
Tan đón tiếp ông ở một sảnh bên không có gi là trang trọng và dé các quan 
lại cùng các mỹ nữ trong triều chuyền tay xem viên ngọc quý vô giá ấy ròi 
cười đùa với nhau. Lan Tương Như thấy vậy, nhận ra rằng vua Tan không có 
ý giữ lời mà chỉ muốn lừa dé lấy viên ngọc quý. Tuy nhiên, lay lại bảo vật ấy 
là việc không dé dang gi. Vì vậy, ông nói với vua Tan: “Tau Đại vuong, 
ngọc bích có vết, tôi xin chi cho đại vương xem”. Khi vua Tần trao lại viên 
ngọc bích vào tay ông, Lạn Tương Như nhân cầm lây ngọc đứng lùi vài bước 
tựa vào cột. Ông đứng đó, giữ chat lay viên ngọc, nổi giận nói với vua Tân 
răng: “Đại vương muôn được ngọc, sai người đem thư đến vua Triệu. Vua 
Triệu cho mời quan than đến ban bac, tat cả đều nói: “Nước Tan tham, cậy 
mình mạnh, đem lời nói suông để cầu lấy ngọc, chưa chắc đã giao thành cho 
a”. Họ ban không muốn đưa ngọc bích cho Tan. Than cho rang: “Kẻ áo vải 
chơi với nhau còn không dôi nhau, huéng nữa là nước lớn. Va chăng vì một 
viên ngọc mà làm nước Tần mất vui thì không nên”. Vì vậy nên vua Triệu 
trai giới năm ngảy, sai thần mang ngọc bích đi, vái mà đưa ở giữa triều đình. 
Tại sao thế? Vì trọng cái uy của nước lớn để tỏ lòng tôn kính vậy. Nay thần 
đến, đại Vương tiếp thần ở nơi tầm thường, lễ tiết rất khinh mạn. Được ngọc, 
đại vương đưa cho các mỹ nhân để đùa bỡn. Thần xem đại vương không có 
y đôi thành ap cho vua Triéu, cho nén, than lay ngoc về. Nếu dai vương thật 
sự muốn lay ngọc, đại vương cũng nên trai giới năm ngày, đặt lễ cửu tân, thì 
thần mới dám dâng ngọc. Nếu đại vương cứ muốn bức bách thần, thì đầu 
thần và viên ngoc đều vỡ ở cái cột này!”. Vua Tan lo sợ, vội vã thuận theo 
các yêu cau của ông. 


Lan Tương Như biết răng vua Tan không muốn giữ lời, vi thé, ông sai gia 
đinh nửa đêm lén mang ngọc về Triệu. Tuy vậy, ông vẫn ở lại Tan và thú 
nhận với vua Tan mọi việc. Ông nói: “Than biết đại vương không có ý trao 
thành cho Triệu, nhưng lúc này thì ngọc đã nguyên vẹn trở về đến Triệu ròi” 


Những câu chuyện thế này không hiếm trong sách xưa và các sử ký kinh 
điển của Trung Quốc. Cách thức mà một người nào đó tiếp cận một nhiệm 
vụ nghề nghiệp chuyên môn khi moi thứ quanh ho thay đối bất ngờ là một 
thử thách tốt cho sự chín chăn của họ. Làm thế nào một người có thể chế ngự 
nỗi sợ; làm sao họ có thể giữ bình tĩnh, tự chủ và không dao động? Về điều 
này, chúng ta cần tìm được điều gì đó mà ta có thé đặt hy vọng vào. Có thể 
nó không nhất thiết phải là một tham vọng lớn: quyền lực, tiền bạc hay bất 
kỳ cái gì thuộc loại ấy. Ta có thể nói rằng mỗi người trong chúng ta trong 


vòng quay lớn của cuộc đời đều có một mục tiêu mà chúng ta quan tâm hon 
tat cả mọi thứ. Và người nào có thé tim được một lý tưởng dé đặt hy vọng 
của mình vào sẽ có một mỏ neo cho cả cuộc đời họ và một nên tảng vững 
chắc cho nội tâm họ. 


Đối với Không Tử, mọi mục tiêu vĩ đại đều được dựng lên trên những nên 
tảng giản di va đơn sơ như vay. Tư duy tích cực là một trong những sức 
mạnh lớn nhất trên thế giới, và cái mà tất cả chúng ta đều khao khát là thời 
gian dành để trầm tư suy ngẫm - không phải là sự xa hoa vật chất, mà là sự 
phong lưu của cuộc hành trình tinh thần. 


Không Tử có lần nói răng ông muôn đên ở vùng hẻo lánh ngoài ranh giới 
miên đông Trung Quôc, nơi không có cư dan người Hán mà vào thời ay là 
dat của “những kẻ man di”. 


Có người nói với ông răng: “Phong tục họ thô lỗ, làm sao Ngài ở với họ 
được?”. 


Khong Tử đáp đơn giản rằng: “Bậc quân tử ở với họ thì giáo hóa họ, làm sao 
họ còn thô lỗ được?” (Luận Ngữ, IX, 13). 


Có hai lý giải cho câu trả lời của Ngài. Một là, “sứ mệnh” của người quân tử 
đối với toàn thế giới; đối với người quân tử, bất kỳ một noi nao cũng không 
khác gì một môi trường bên ngoài, dù giàu có, xa hoa, hay giản di và thô 16. 
Hai là, tinh thần của một người quân tử có một năng lượng ồn định, thường 
hăng, vốn có thê tác động khiến những sự vật quanh họ tốt hơn lên. Luông 
khí mà họ tạo ra quanh mình và bên trong cuộc sông riêng của họ có thé bién 
đôi thậm chí cả một nơi lạc hậu, thô lỗ. 


Có một bài thơ Đường rat nồi tiếng ở Trung Quốc có tên là “Lau thất minh” 
(Bai minh vè căn nhà quê mùa) của Lưu Vũ Tích, trong đó tác giả tả về 
phong thái ung dung của các đại học sĩ Trung Quốc qua các thời đại đôi với 
cuộc song trong môi trường ban hàn xung quanh. Ông nói rằng chúng ta co 
thé không có khả năng thay đổi môi trường vật chất mà chúng ta sông, 
nhưng không cần thiết phải quá đòi hỏi trong các nhu cầu của ta, vì chính 
những người quanh ta mới tạo nên môi trường quan trọng nhất của ta. 


Ong nói về “tiêng cười sảng khoái của người có học và bậc hiên nhân”, mô 
tả làm thê nào đê “không có bât kỳ sự thô tục nào có thê len vào được”. Nói 


khác đi, ngôi nhà của một người có thê rách nát, nhưng no là nơi ma trong đó 
họ và bạn bè của ho đàm luận vê những hoài bão và chí hướng của minh. Vì 
thê điêu kiện sông dù có thê nào cũng không phải là điêu thực sự quan trọng. 


Vậy, làm thế nào chúng ta có thé đạt được mục tiêu của minh? Chúng ta phải 
có một xuât phát điêm bình di, đơn giản, một xuât phát diém sẽ đưa ta dén 
niêm hạnh phúc tinh thân. 


Khi chúng ta thực sự hiểu được quan niệm về cái Chí của Không Tử; khi 
chúng ta đã đọc những lời chân thành răng “Ta cũng thích như Điểm vậy”; 
khi chúng ta biết rang một bậc hiền nhân như thé, một hình mẫu cho mọi 
người chúng ta qua các thời đại, lại ước mơ một cuộc sống “tắm sông Nghị, 
hong gió đàn Vũ Vu”, roi sau đó được “ca vịnh với nhau mà cùng về nhà”, 
thi chúng ta sẽ thay rang những khao khát ấy rất giống với sự đồng cảm của 
người ân sĩ với các thần linh trên trời và dưới đất được triết gia Trang Tử nói 
đền. 


Dao “chí hướng” sẽ mang lại cho ta một xuât phat diém cô định và có thê 
tiêp cận được, một suôi nguôn và kho chứa niêm hạnh phúc bên trong. 


Nói khác đi, những bậc có Trí và những người có Đức ngày xưa, tất cả đều 
bat đầu cuộc du hành tinh thần của minh từ một cốt lõi có định, đó là: các giá 
trị cá nhân của riêng họ. Trước hết, họ đi đến chỗ hiểu những khao khát tinh 
than của bản thân và chỉ sau đó, họ mới có thé vạch ra những kế hoạch lớn 
lao hoặc đưa ra những chí hướng cao rộng. 


Tất cả chúng ta đều muốn tìm những điểm có định trong cuộc đời mình, đề 
chúng ta cũng có thé tìm được một xuất phát điểm cho cuộc du hành dài phía 
trước. Hãy xây dựng cho chúng ta sự hiền minh trong tâm hồn, được đặt nền 
tảng trên sự hiền minh đến từ sự tự-nhận-thức. Hãy dé chúng ta bước vào sự 
hiền minh của Không Tử, dé chúng ta cũng có thé là các học trò khoan hòa 
của Ngài, vượt qua những thay doi và những khuấy động của thời thé để 
nhìn thấy gương mặt thanh bình, kiên nghị, trầm lắng của Ngài ngày hôm 
nay. Chúng ta hãy nhớ đến sự khuyến khích đến gần với tự nhiên của Ngài 
và trong những đợt ngưng nghỉ hiém hoi của cuộc sống bận rộn, lo toan của 
ta, hãy thết đãi mình bang một nghi lễ riêng, nho nhỏ của tâm hòn, không 
như nhà hài kịch kia, người mà nhân cách đã bị nứt gãy và không còn dám 
nhìn vào chính tâm hồn mình. Thực tế, trong kỷ nguyên hiện đại của chúng 
ta, sự tram lắng mà chúng ta gặp được nơi những khái niệm căn bản của 


Khong Tử, sự trong sáng và chan lý từ các ý tưởng của ngài, va sức mạnh 
mà ta thấy bên trong đó sẽ giúp ta có can đảm nuôi dưỡng tâm hòn và nhận 
ra rằng những gốc rễ của mọi ý hướng và mục tiêu của ta đều được tìm thấy 
nơi sâu thăm bên trong ta. 


Không Tử cũng biết những điều này khó thực hiện thế nào, nhưng lời giảng 
của Ngài dẫn chúng ta xuyên qua những thách thức khác nhau mà chúng ta 
sẽ phải đối mặt khi bước qua từng tuôi đời. Ngài giúp ta hiểu cái gì cần cho 
ta tại mỗi giai đoạn trong cuộc hành trình đi qua cuộc đời này. 


tve-WU 


Phan VI: ĐẠO NHÂN SINH 


tve-HMJ 


Không Tử mô tả cuộc đời của Ngài qua sáu giai đoạn. 


Cuộc du hành của Không Tử qua cuộc đời vẫn có một tầm ý nghĩa rất lớn 
cho chúng ta trong thê giới hiện đại ngày nay. 


Điêu cot yêu la ta phải nhận ra những gì Ngài muôn gửi gam qua sự minh 
triệt trong tư tưởng của mình, đê làm cho cuộc sông của ta hiệu quả và có giá 
trị nhiêu hơn. 


Trong lịch sử, con người thường kêu than về sự vuột trôi của thời gian nhiều 
hơn bât kỳ điêu gì khác. 


Người Trung Quốc đều biết câu đối do Tôn Nhiêm viết trên đôi cột ở Lầu 

18 , l `. 
Đại Quan vùng Côn Minh . Câu đâu tiên viet: “Năm trăm hải ly hô Điện 
Tri trải rộng trước mắt ta”. Câu thứ hai viết: “Ngan năm vật đổi sao dời trải 
qua trong nháy mắt”. 


Đối với một triết gia, dòng nước triều dâng, trôi chảy của một dòng sông 
không chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Có một thứ nữa cũng trôi chảy giống 
như nước của một dòng sông va không bao giờ có thé bị ngăn lại hoặc quay 
lại như cũ được, ấy là thời gian. 


Trong bài thơ Ai giang đầu (Thương đầu sông) của mình, nhà thơ Đỗ Phủ 


19] 
việt: “Việc đời nghĩ lai lệ ướt ngực; hoa, nước trên sông dau cùng cực” 
Và trong bài thơ Tây Tái sơn hoài cô (Nghĩ lại chuyện xưa ở núi Tây Tái), 
Lưu Vũ Tích viết: “Nhân thế bao lần thương chuyện cũ: hình non còn gối 


20 


lạnh dòng sâu” 


Cuộc đời con người chỉ như một gang tay, trong khi tự nhiên là vĩnh cửu; sự 
tương phản ghê gớm ay cũng đủ làm tinh thân rung cảm, mắt rơi lệ sau. 


Không ngạc nhiên gì khi nhà thơ đời Đường Trương Nhược Hư đã đặt một 


câu hỏi muôn đời cho Trăng trong bài thơ “Xuân giang hoa nguyệt dạ” [Đêm 
trăng hoa trên sông xuân] răng: 


Trong suôt trời sông suôt một màu, 


Trên sông văng vặc một trăng cao. 


Ai người dau đã trông trăng ấy? 
Trăng ấy soi người tự thuở nao? 
Người cứ đời đời sinh nở mãi, 
Trăng đã năm năm sông nước giai. 
Soi ai nào biết được lòng trăng, 


[21] 


Chi thấy sông dai đưa nước chảy. 


Khong Tử cũng không ngoại lệ. “Không Tử đứng bên bờ sông, nói rang: 
‘Cùng như nước này trôi chảy, mọi vật đều đi qua. Ngày và đêm, không có 
vật chi ngừng nghi.” (Luận Ngữ, IX, 16). Tuy là một câu nói khá mơ hð, 
nhưng chứa đựng bên trong là một sự thương tiếc sâu sắc về những biến đổi 
cùng những khó nhọc của đời người. 


Gitta vũ trụ bao la vô tan này, giữa những vòng tuần hoàn bất tận của Tự 
nhiên, cuộc đời của mỗi con người là quá nhỏ bé, trôi qua trong một chớp 
mắt. Vậy, ta nên hoạch định cuộc sống ngăn ngủi của ta như thế nào đây? 


Cùng lúc Không Tử thở dai bên dòng sông khi nó chảy qua, Ngai cũng nói 
vê một đạo Nhân sinh qua cuộc đời của chính mình cho các học trò và cho 
hàng ngàn thê hệ sau này biệt, rang: 


Ta, mười lim tudi dé tâm trí vào sự học; ba mươi tuôi vững chí mà lập thân; 
bốn mươi tuổi thì tâm trí sáng suốt, hiểu rõ việc phải trái, chang còn nghỉ 
hoặc; năm mươi tuổi thì biết mệnh trời; sáu mươi tuổi thì hiểu thông, thấu 
đáo những gì nghe được; bảy mươi tuôi, trong tâm dầu có muốn sự chi cũng 
chang hè sai phép tắc, lễ nghi. (Luận Ngữ, II, 4). 


Đây là một chuỗi sắp xếp đơn giản về từng giai đoạn của cuộc đời con 
người, trong đó môi giai đoạn đêu được nhân mạnh bởi những sự việc đặc 
biệt. Thử liêc nhanh qua con đường cuộc đời ma bậc hiên nhân đã mô tả cho 


ta, dé xem có thê rút ra những bai hoc gi từ đó, và nó có ý nghĩa gi đôi với ta 
ngày nay. 


Một cuộc đời của con người không khác gì một khoảnh khắc ngăn ngúi duoc 
vay muon tu thời gian; khi năm tháng trôi qua, chúng ta năm lấy một vải 
năm ngắn ngủi ấy và khắc chúng thành một hình dạng nao đó, hy vọng sẽ tạo 
ra một vật trường cửu, dé ta được tưởng nhớ một khi qua đời. 


Như ta đã thấy, tất cả chúng ta đều có các y hướng và các sự việc thúc đây 
ta, nhưng ta phải bắt đầu bang việc biết chấp nhận xã hội ma ta dang sống. 
Việc học bắt đầu bằng sự biến đổi một con người tự nhiên thành một con 
người được nhào nặn bởi các quy tắc xã hội. Khi Không Tử nói rằng: “Ta 
mười lam tuổi dé tâm trí vào sự học”, thi Ngài đang nói đến xuất phát điểm 
của Ngài trên hành trình ấy và đó cũng là điều Ngài đòi hỏi nơi các học trò 
của mình. 


Khong Tử thường tự nói rang: “Chang phải ta sinh ra là tự nhiên hiểu biết 
đạo lý. Thật ra ta là người hâm mộ kinh thi của thánh hiển đời xưa, cho nên 
ta cô gang tam mà học vậy.” (Luận Ngữ, VII, 19). Dĩ nhiên, Không Tử đâu 
phải sinh ra đã biết mọi thứ. Nhưng vì quan tâm sâu sắc đến văn hóa và 
những kinh nghiệm của người. xưa, nên Ngài có thể làm việc không biết mệt 
mỏi để học một cách chuyên cần. 


Ngày nay, chúng ta muôn xây dựng một xã hội có nên giáo duc ma ai cũng 
có thê tự do tiêp cận. Nhưng loại học vân nào mới là học vân tôt đây? 


Trong thời dai thông tin ngày nay, thực sự có quá nhiều điều dé học. Trẻ em 
ngày nay không còn đợi cho đến tuổi mười lam mới bắt dau “dé tâm trí vào 
sự học” nữa; nhiều em đã bắt đầu học trước khi chúng lên năm. Nhưng thực 
sự thì chúng học được gi? Một vài đứa trẻ nhớ được các tri sô của SỐ 7 (pi) 
đến rất nhiều đơn vi dang sau dau chấm thâp phân; những đứa khác thì có 
thé đọc thuộc lòng những bai thơ dai trong kinh điển Trung Quốc dé góp vui 
trong các buổi tiệc. Nhưng những điều ay có thực sự có ích cho phan còn lại 
của cuộc đời chúng không? Có bao nhiêu “xu hướng ham học” của ngày nay 
là cái mà Không Tử nói đến như “học dé tự hoàn thiện ban thân”? Và có bao 
nhiêu sự học để sử dụng những øì mà chúng ta đã học được? 


Trong thời hiện đại, điều gây lo lắng nhất cho chúng ta là có quá nhiều thông 
tin; khó khăn lớn nhât của ta là có quá nhiêu chọn lựa. Chúng ta rât cân một 


kế hoạch được sap đặt tốt dep dé hướng dẫn chúng ta đi qua mê cung của sự 
lựa chon dé có thê hoc được cái mà thật sự cân học. 


Thái độ của Không Tử luôn luôn là “đi qua xa thi cũng tệ như đi qua gần”. 
Tất cả những điều tôt nhất cũng déu phải có chừng mực; néu bạn tham ăn, 
bạn sẽ cắn một miếng quá to nhưng bạn không nhai được; hay khi bạn nhập 
quá nhiều dữ liệu vào não, bạn sẽ trở nên giông như ô 6 cứng của một máy vi 
tinh, day những thông tin thụ động vốn chang dé làm gi cả. Bạn sẽ làm tốt 
hơn nếu biết sử dụng những tri thức có giới hạn của mình và học cách thành 
thạo chỉ một van đề thôi, dé hấp thụ nó vào trong cuộc đời của bạn. 


Không Tử nói răng: “Học mà chăng chịu suy nghĩ, thì chắng được thông 
minh. Suy nghĩ mà chang chịu học, thì lòng dạ chăng yên 6n.” (Luận Ngữ, 
II, 15). Bạn phải hoc, song song với việc suy nghĩ và sử dụng những gi bạn 
đã học được. 


Thông qua việc học, kinh nghiệm và luyện tập, chúng ta sẽ dân dân tiên bộ, 
đi dên cho hiéu được các sự việc cả vê mặt trí tuệ lân vê mặt trực quan. Đây 
là trạng thái mà ta có được khi đên tuôi ba mươi. 


“Ba mươi tuôi vững chí mà lập thân.” 


Có lẽ “Tam thập nhi lập” vẫn là một câu nói mà bạn thường được nghe. Vào 
tuôi này, gân như tât cả mọi người đêu nhìn lại bản thân và tự hỏi: “VỊ trí của 
tô1 là ở đâu?”. 


Vậy, vị trí của một người có được là gì? Có phải bạn phải có xe, có nhà, 
hoặc có sự nghiệp trước khi bạn có thé được xem là có một vi tri? Và quan 


^ x32 


niệm “tam thập nhi lập” có ảnh hưởng đến ta như thế nào? 


Ngày nay, dường như chúng ta ngày cảng đạt đến tuổi trưởng thành chậm 
hơn, đặc biệt là trong các thành phố lớn, nơi những người 30 tuôi vẫn còn bị 
goi là “những cô bé, cậu bé”. Vậy, chúng ta phải đánh giá một người có hay 
không có “vị trí” trong thé giới này như thé nào cho thỏa đáng? Và việc “có 
vi trí” bao hàm những trách nhiệm gì? 


Ví dụ, khi trẻ em bắt đầu đến trường mẫu giáo, chúng tin rang mặt trời thi 
sáng, hoa thi tươi thắm đẹp dé, tâm hồn con người đều tốt, thế giới đây 
những tình cảm yêu thương, một thé giới mà hoàng tử và công chúa sống 


bên nhau hạnh phúc trọn đời, không có bat kỳ phiền não hay dau buồn nào. 


Nhưng khi đến tuôi thiếu niên, ở trẻ sẽ xuất hiện xu hướng muốn nổi loạn 
mạnh mẽ, và đến tuôi hai mươi, khi trẻ bat đầu bước vào xã hội của người 
lớn, chúng sẽ cảm thay răng thé giới này không diễn ra như chúng nghĩ, thé 
giói cua người lớn đã lừa gạt chúng, cuộc sống chỉ toàn những điều xấu xa, 
tôi tệ và giả dôi. Đó là những “người trẻ giận dữ” mà chúng ta thường nghe 
nói đến. Thời gian trưởng thành này có sự trống vắng đặc biệt, là kết quả của 
một phản ứng không thê tránh được trong tâm trí người trẻ. Nhưng khi đến 
tuổi ba mươi, chúng ta đạt đến một trạng thái hiểu biết đầy đủ, nghĩa là ta 
không còn nghĩ răng mọi thứ trước mặt ta đều đẹp dé va tươi sáng như khi 
mười tuổi nữa, và cũng không nghĩ rang mọi thứ đều xấu xa đen tối như lúc 
ta ở độ tuôi hai mươi. 


“Tam thập nhi lập” trước hết và trên hết là một thé đứng nội tam; con việc 
tìm kiêm một vi tri trong xã hội là hệ quả từ do. 


Từ điểm nhìn của sự độc lập tính thần nội tâm, sự học thật sự tốt có nghĩa là 
áp dụng tất cả những gì chúng ta đã học vào cho bản thân ta, để những gì ta 
đã học trở thành vốn riêng của mình. Đây là quan niệm về việc học mà văn 
hóa Trung Quốc từ xưa đã đặt ra và còn giá trị mãi đến hôm nay. 


Vì vậy, khoảng thời gian từ 15 tuổi đến 30 tuổi là khoảng thời gian dành cho 
việc học. Nhưng làm thê nào một người đạt đên được trạng thái thông nhât, 
nơi mà mọi điêu chúng ta đã học được trở thành của riêng ta? 


Theo truyền thống, người Trung Quốc tiếp cận việc học theo hai cách: một là 
| ee _ [22 | 
cai mà chúng ta gọi là “Tôi cat nghĩa Luc kinh ”, cách khác là “Lục kinh 

cat nghĩa tôi”. 


Phương pháp đâu đòi hỏi một sự học cả đời vê các kinh điên, kéo dài mãi 
cho đên lúc già; vào lúc tóc đã bạc trăng và đã đọc hêt mọi sách vở, bạn sẽ 
đủ sức đê bình giải vê các kinh điên. 


Nhưng phương pháp thứ hai, tức “Lục kinh cắt nghĩa tôi”, nói chung là nằm 
ở một mức độ cao hơn. Nó gôm việc sử dụng tinh than của các Kinh điên đê 
cat nghĩa và thê hiện toàn bộ cuộc đời của chính bạn. 


Ba mươi là tuổi bat đầu xây dựng sự tự tin nội tâm. Sự tự tin này không được 
đưa ra trong sự đôi lập với những sự vật bên ngoài. Đúng hơn, nó tạo ra một 
sự hải hòa, trong đó cái bên trong và cái bên ngoài đều được nâng lên. Điều 
nay giống như hai câu đối trên núi Thái Sơn: “Biển vươn xa tận cùng cực, 
trời là bờ; Leo đến đỉnh cao nhất của ngọn núi, ta trở thành đỉnh của ngọn 
núi đó”. (“Hải đáo tận đầu thiên tổ ngạn; Sơn đăng tuyệt đỉnh ngã vi 
phong.”) Đây là một trong những cách thức ma người Trung Quốc thể hiện 
sự cảm thông với sông núi. Mục tiêu của chúng ta không phải là chế ngự hay 
khuất phục chúng, mà thay vào đó, núi và sông đều được xem như nâng cao 
chúng ta lên. Giống như biển trải dài vô tận, không có bờ bến nào ngoài bầu 
trời, làm cho chúng ta có cảm giác như toàn bộ thế giới được trải rộng ra 
trước mắt ta; và khi ta lên đến đỉnh cao nhất của một ngọn núi, vấn đề không 
phải là ta đang đạp chân lên ngọn núi cao mà là đỉnh ngọn núi đã nâng ta lên 
một tầm cao mới. 


Đây là trạng thái mà chúng ta gọi là “Lục kinh cắt nghĩa ta”. 


Không Tử luôn dạy các học trò của mình phải sông mộc mac và giản di: tức 
làm tot hét mức có thê đôi với những gi có ngay trước mat mình; không can 
phải lo lăng gì vê các sự việc khác. 


Vi dụ, chúng ta đều biết rằng, “Không Tử không giảng luận về bốn việc này: 
Quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.” (Luận Ngữ, VII, 20). Không Tử 
không thích nói về những việc như quý than, vì sự quan tâm của Ngài tập 
trung vào những hành vi hữu hình, có thực. 


Có lần khi Tử Lộ hỏi Ngài về đạo thờ quỷ thần, Không Tử bình thản nói: 
“Đạo thờ người còn chưa biết, sao biết được đạo thờ quỷ thần?” (Luận Ngữ, 
XI, 11). Trong tâm trí của mình, thậm chí bạn còn chưa thé hiểu đúng được 
việc của những người đang sống: thì làm thé nào bạn nghĩ đến việc đi thờ 
những người đã chết? Nghia là, trước khi bạn bat dau học, bạn phải luôn ghi 
nhớ và bắt đầu với những gi dang có trước mat bạn. Đừng suy nghĩ ngay về 
những điều thâm sau, khó nắm bắt. 


Tử Lộ vẫn chưa từ bỏ, ông hỏi tiếp: “Dám hỏi thầy về sự chết?”. 


Lân nữa, Không Tử lại trả lời rat từ tôn: “Sự sông còn chưa biết, sao biệt 
được sự chêt?”. 


Loi Không Tử cho đến nay vẫn còn dạy ta được nhiều điều: Khi học, trước 
hết phải gắng hết sức để hiểu những sự việc trong cuộc sông mà chúng ta có 
thé với đến được. Đừng vươn minh quá xa để suy nghĩ về những gi vượt 
khỏi giới hạn của ban hay những gi quá thâm sâu. Đến khi nào đạt đến tuôi 
“nhi lập”, thì chính thông qua việc học mỗi lần một ít mà chúng ta thực sự 
“lập thân” được. 

Do đó, đối với tôi, “tam thập nhi lập” không phải là một phương tiện để đánh 
giá liệu bạn có xứng đáng với những tiêu chuẩn xã hội bên ngoài hay không. 
Mà đúng hơn, nó là một cách đánh giá cuộc đời của bạn dựa vào các tiêu 
chuẩn bên trong của Tâm và Hồn, dé xác minh xem ban đã bắt đầu đạt được 
nội quan sáng rõ, điềm tĩnh và không vội vã hay chưa. Qua đó cho biết bạn 
đã đạt đến một trạng thái mà bạn có thể tự tin giải quyết những công việc của 
chính mình hay chưa. 


Vượt khỏi lợi lộc vật chất và tập trung vào những điều bên trong, đối với tôi, 
đó là minh chứng vĩ đại nhất rang một người đã “nhi lập”. 


Trong văn hóa Trung Quốc, chúng ta có thé bat gặp rất nhiều minh chứng 
cho thái độ song như vậy. Tho ca có hình anh ông lão câu ca trong bai tho 
“Giang tuyết” (Sông tuyết) của Liễu Tông Nguyên, đang “một mình ngồi thả 
câu trong tuyết trên sông lạnh”, đu đưa lưỡi câu của minh mà chang vi cái gi 
cả. Hay chang hạn như chuyên di của dai thi hao va học gia Vương Hy Chi 
trên một chiếc thuyền nhỏ trong một đêm tuyết phủ để đến thăm người bạn 
Đới Quy của ông: khi ông đến trước cửa nhà người bạn, ông quay trở về mà 
không buồn go cửa. Tại sao vay? Vi đầu tiên ông có một động lực thúc day, 
đó là việc nhớ người bạn ấy; nhưng khi đến trước cửa nha bạn, động cơ ấy 
biến mất, thế là ông đi vè. Những người xưa đều rất trung thực với tâm hon 
của riêng họ; hướng di ma tâm hồn chỉ ra cho họ quy định hướng di trong 
các hành động của họ. 


Gitra tuôi ba mươi va bôn mươi, người ta di từ những năm tháng “lập thân” 
đê đên cái mà Không Tử gọi là những nam tháng “chăng còn nghi hoặc”. 


Đây han là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của ta. 


Nhưng có phải là ai cũng có thể đạt đến việc “chăng còn nghi hoặc” khi đến 
tuôi bôn mươi? 


Trong xã hội hiện đại của chung ta, những người ở tuổi bốn mươi là đã đạt 
đến nửa đời người. Họ đã có tiếng tăm và được tôn trọng trong nghề nghiệp, 
nhưng trên họ có một thế hệ già hơn, dưới họ có một thế hệ trẻ hơn, điều này 
gây áp lực rất lớn lên họ. Vậy, trong tình huống thử thách ấy, đâu là con 
đường tốt nhất dé giúp tâm hồn ta chang còn nghi hoặc và lo sợ? 


Không Tử thường xuyên đảo sâu ý tưởng “chang còn nghi hoặc”. Lam thé 
nào một con người có thê thoát khỏi những nghi hoặc và lo sợ? Nó đòi hỏi 
phải thật sự có Trí. 


Những năm tháng từ lúc “lập thân” đến khi “chang còn nghi hoặc” là thời 
gian ý nghĩa nhất của đời người. Trước khi đến tuổi ba mươi, người ta sống 
băng sự thêm vào, không ngừng tiếp nhận từ thế giới: kinh nghiệm, của cải, 
những mối quan hệ, danh tiếng, v.v. Nhưng càng có nhiều của cải vật chất, 
chúng ta càng trở nên nghi hoặc và bối rối. 


Sau tuổi ba mươi, chúng ta phải bắt đầu học cách sống bang sự loại ra - tức 
bạn phải học cách buông bỏ những điêu mà tâm hôn của bạn thực sự không 
cần đến. 


Tâm hòn của bạn giống như một ngôi nhà: khi người chủ vừa mới dọn vào ở, 
họ muốn bày biện đây đồ đạc, rèm cửa, những đồ trang trí khác. Kết quả là, 
ngôi nha bị chồng chất day những thứ linh tinh đến nỗi ta không còn chỗ để 
chứa chính bản thần mình. Chúng ta trở thành nô lệ cho tài sản của mình. 


Học cách sống bằng sự loại ra có nghĩa là bỏ đi những người mà ta không 
muốn làm bạn, từ chối làm những việc mà ta không muốn làm, không màng 
đến tiền tài mà ta không muốn kiếm. Chỉ khi chúng ta dám buông bỏ và biết 
cách buông bỏ, thì chúng ta mới có thé thực sự giải thoát ban thân khỏi 
những nghi hoặc. 


Vậy, việc thoát khỏi những nghi hoặc là gi? Đó là khi một người có thé nghĩ 
và làm theo những ý tưởng được trình bay trong “học thuyét Trung dung”. 


2 
Trung dung là môt trong Tu Thu 3 vốn đã trở thành những bản van cốt 
lõi của học vấn Nho gia, giúp xác định những chuẩn mực cư xử cao nhất 
trong xã hội Trung Hoa cổ đại. Nói theo triết hoc, nó liên quan đến “chừng 
mực” đúng đắn nhất mà nhờ đó một sự vật được tạo ra. Ngày nay, nó thường 


bị hiệu sai là ám chỉ đên sự tâm thường, sự ranh mãnh hay sự xảo tra thâp 
hèn; đa sô nhìn nhận thuyêt Trung dung như là đại diện cho sự thỏa hiệp vê 
nguyên tac là có lợi, thậm chí có khi làm mo di ranh giới giữa cai đúng va 
cái sai. 


Thuyết Trung dung nói rang: “Những tinh cảm như vui mừng, hon giận, dau 
thương, khoái lạc khi chưa phát sinh nơi tâm ta, thì gọi là Trung; khi mà cái 
tâm ta tự nhiên ở mức giữa, không chênh bên này, không lệch bên kia, tới 
chừng đối cảnh mà chúng phát sinh một cách phải thé, thì gọi là Hòa... Trung 
là cội lớn của thiên hạ... Hòa là đạo thông đạt của thiên hạ.” (Trung Dung, 
1). Nghia là, trạng thái lý tưởng là một trang thái mà mọi sự vật đều nam 
trong sự hài hòa, với trời, đất và vạn vật trong tự nhiên, mỗi cái đều an nhiên 
trong vị trí riêng của mình. Thái độ này có nghĩa là thậm chí néu thế giới bên 
ngoài đối xử không công bằng với bạn, thì lúc này bạn cũng biết nơi bạn 
đang đứng và việc biết ây sẽ giúp bạn xử lý những tai họa, những hối tiếc 
này dé tìm lại cho ban một chỗ đứng vững chắc trong cuộc đời. 


Nhà triết học lớn Phùng Hữu Lan có lần nói rằng: “Học từ các triều đại trong 
quá khứ dé giúp trật tự mới; các lý tưởng của chúng ta phải cực cao, nhưng 
các hành động của ta phải đi theo Đạo Trung dung”. Đạo Trung dung thực 
sự bao hàm việc đạt đến một trạng thái đạo đức rất cao băng phương pháp 
thích hợp nhất. Như người Trung Quốc xưa đã nói: “Khi đến cực điểm, vinh 
quang sẽ quay lại con đường Trung dung”. Khi ở tuôi hai mươi va ba mươi, 
chúng ta xông pha trong cuộc đời, nhưng phải đến độ tuổi bốn mươi, tức 
những năm tháng chang còn nghi hoặc, chúng ta mới có thé tỏ ra có sự điềm 
tĩnh thản nhiên và một cảm thức về trách nhiệm. Và khi ai đó đạt đến trạng 
thái này, một sự thay đổi sẽ diễn ra trong các chuẩn mực của người ay. 


Vào tuổi năm mươi, Không Tử nói răng, Ngài “biết mệnh trời”. Ngài muốn 
nói gi? Liệu có phải là điều mà chúng ta có ý dé cập khi nói rằng: “Nếu một 
sự vật có số, thì trước sau gì nó cũng xảy ra như vậy, nêu một sự vật không 
được định trước, thì đừng có ép nó” chăng? Liệu điều ấy có nghĩa là khi 
chúng ta đến tuổi năm mươi, chúng ta phải nhượng bộ trước số mệnh? 


Sau đó, khi mười năm nữa trôi qua, chúng ta dén tuôi năm mươi, nhiêu thay 
đôi hơn nữa sẽ xảy ra. 


Nêu chúng ta muôn trả lời cau hỏi này, trước hêt ta phải hiệu rõ Khong Tử 
muôn nói gi qua câu “Tri thiên mệnh”. 


Khong Tử nói rang: “Ta không oán Trời, ta không trách người. Con về đạo 
lý thì ta khởi học từ mức thấp để đạt lần lên mức cao. Biết ta chăng, chỉ có 
Trời.”(Luận Ngữ, XIV, 37). Học giả ngôn ngữ học cô điển Hoàng Khan đã 
giảng về ý này như sau: “Khởi học từ mức thấp là học những vẫn đề của con 
người; đạt lần lên mức cao là đạt đến việc biết mệnh trời. Tôi đã có một 
nghiên cứu về những vấn dé của con người: những van dé của con người có 
cái may va cái ruil, vì thế tôi không trách người; bên trên là mệnh Trời, mệnh 
Trời có thể ủng hộ hoặc chóng lai tôi, vi thé tôi không oan Trời”. Nhu chúng 
ta đã thay, chia khóa cho điều này là từ “Tri” (biết): bạn phải có khả năng 
biết chấp nhận những gì số mệnh đã dành sẵn cho bạn. Khi bạn có thé làm 
điều ay là bạn đã nhận ra tất cả những thuận lợi hay khó khăn, điều tốt hay 
xấu trong đời đều là hoàn toàn tự nhiên; nhờ đó, ban có thé khắc phục nó 
một cách hợp lý và phản ứng lại nó một cách điềm tĩnh. 


“Ta không oán Trời, ta không trách người” có lẽ là câu nói ta rất thường 
được nghe, thậm chí cả trong xã hội ngày nay. Nhưng nói thì dễ hơn làm. 
Nếu bạn có thé thôi không phan nan, nếu bạn có thé kiềm chế mọi sự chê bai 
và chỉ trích nơi tâm hôn mình, thì bạn cũng sẽ trở thảnh người không còn 
trách móc những người khác nữa. 


Ý tưởng giữ im lặng này còn có quan hệ đến việc nói xâu người khác. Khong 
Tử nói rang: “Ngươi quân tử thì tan lên mức cao; còn tiêu nhân thi chỉ giữ 
được mức thấp ma thôi.” (Luận Ngữ, XIV, 24). Chi có kẻ tiêu nhân mới 
dành hết thời gian để ngôi lê đôi mách vả cãi nhau vì những chuyện cá nhân 
vặt vãnh. Bậc quân tử, trái lại, quan tâm nhiều hơn đến nội tâm, đến việc xây 
dựng những sự xác tin cho minh va theo đuổi số mệnh của mình. Không Tử 
nói rằng: “Chang hiểu mệnh trời, chang đáng gọi là quân tử. Chang biết lễ, 
không thê đứng được với người. Chang biết phân biệt lời nói của người, thi 
chắng hiểu người.” (Luận Ngữ, XX, 3). 


Ngài tin răng sự hoàn hảo nội tâm của một người và khao khát của họ muôn 
tuân theo sô mệnh là quan trọng hơn rât nhiêu so với việc áp đặt những mệnh 
lệnh của mình lên xã hội hoặc bắt người ta cư xử theo một cách nhât định. 


Đối với Không Tử, ba giai đoạn cuộc đời - “hiểu mệnh trời”, “biết lễ” và 
“biết phân biệt lời nói của người” - xuất hiện theo trình tự ngược lại. Chúng 
ta học ăn học nói ròi đi đến chỗ hiểu người khác, hiểu xã hội bang cách giao 
tiếp với người khác và đọc sách vở. Nhưng chỉ một mình việc biết phân biệt 


lời nói của người không thôi thi chưa đủ để biết lễ nghi - tức moi việc giúp 
bạn biết tôn trọng người khác. Nếu sự tôn trọng nhiều hơn một chút sẽ giúp 
bạn it phan nàn hơn. Cấp độ cao nhất là hiểu mệnh trời. Hiéu mệnh trời là trở 
thành một bậc quân tử - lý tưởng của Không Tử. Khi trở thành người quân 
tử, bạn sẽ tạo ra được một hệ thống các giá trị của bản thân, nội tâm bạn sẽ 
tràn ngập một sức mạnh điềm tĩnh, thực tế, và chúng ta có thể sử dụng sức 
mạnh ấy trong moi sự tương tác với thế giới bên ngoài. 


Tri thiên mệnh có nghĩa là, đên tuôi năm mươi, ban sé có một sự kiên định 
nội tâm. Bạn sẽ đạt đên trạng thái “không oán Trời và không trách người”: 
bạn sẽ không bị dao động bởi những sự việc bên ngoài. 


Triết gia cô dai Trang Tử cũng có một quan điểm tương tự: “Khi cả thiên hạ 
ninh bo, cũng không làm hắn nỗ lực thêm chút nào, khi cả thiên hạ chê cười, 
han cũng không lay làm chán nản. Kẻ ấy vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa 
cái bên trong và cái bên ngoài, đồng thời hiểu được sự khác biệt giữa sự vẻ 
vang và hồ thẹn đích thực, nhưng hắn dừng lại ở đây”. 


Nói khác đi, khi cả thế giới ca ngợi bạn, bạn sẽ không phản ứng lại với sự ca 
ngợi ay, ngược lại, khi mọi người xung quanh soi mói sai lầm của bạn, bạn 
cũng không gục ngã, mà sẽ kiên trì theo đuổi những điều bạn tin tưởng. Day 
là điều được nói đến qua câu “vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cái bên 
trong và cái bên ngoài” và hiểu được “sự vẻ vang” cùng “su hồ then”. 


Điều đó được chúng ta gọi là sự trưởng thành và chín chăn. Nó là một tiễn 
trình mà tâm hồn chúng ta dan trở nên mạnh mẽ hơn qua kinh nghiệm, và ta 
có được năng lực dẫn dắt những sự việc bên ngoài và biến chúng thành sức 
mạnh bên trong của ta. 


Trạng thái “tri thiên mệnh” là điều gì đó thường khiến chúng ta tự nhiên có 
xu hướng liên tưởng đên các tiêu thuyét võ hiệp cua Kim Dung. 


Trong các tiêu thuyết võ thuật Trung Quốc, khi một kiếm sĩ trẻ lần đầu xuất 
hiện, họ thường cầm một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, khắp nơi không 
có địch thủ, và biéu diễn kiếm khí của mình với một dáng vẻ phong nhã, như 
vũ đạo. Nhưng qua thời gian, khi anh ta đã thuần thục các kỹ năng võ thuật 
bằng sự chuyên chú và rèn luyện, thực sự muốn sống một cuộc đời kiếm sĩ, 
va trở thành một tay kiếm có chút tên tuổi nao đó, thanh kiếm mà anh sử 
dụng có lẽ chi là một thanh kiếm cùn mà anh không buồn mài sac. Tuy 


nhién, dén giai doan nay, su bén nhon cua thanh kiém khong con quan trong 
với anh nữa, khi trí tuệ bên trong và kinh nghiệm cua anh đã trở nên phong 
phú hơn và vững chắc hơn. Và qua thời gian, anh trở thành một kiếm sĩ bậc 
thầy danh tiếng, và kỹ năng của anh đã vượt qua mọi kiếm thủ đến đấu với 
anh. Đối với anh, sự sắc bén và chất lượng của kim loại lúc này không còn 
quan trọng nữa; tat cả những gi anh cầm trong tay đều là kiếm cả. Anh đã đạt 
đến trạng thái cao nhất - trạng thái Độc cô cầu bại, người anh hùng đã tìm 
kiếm không mệt mỏi một đối thủ có thé đấu với mình một trận - anh không 
mang vũ khí nào cả: mọi kỹ năng kiếm thuật của anh đã hòa vào trong tâm 
hon và tâm tri anh qua những tháng năm tập luyện miệt mài, và anh ta có thé 
tạo ra một thanh kiếm chỉ bằng cách duỗi cánh tay của mình ra. Vào lúc này, 
những kẻ thù của anh không có chiến lược hoặc mưu mẹo nào dé đấu với 
anh, vì anh đã đạt đến trạng thái không cần gi nữa rồi. Vi anh chiến dau mà 
không có bất kỳ chiến lược hoặc mưu mẹo nao, đối thủ của anh đều thua 
cuộc, không thể đoán được anh sẽ làm gi, va bat luc khong thé danh bai 
duoc anh. 


Trong văn hóa Trung Quốc, trang thái cao nhất mà ai cũng có thê đạt đến là 
trạng thái tinh thông. Điều mà Không Tử gọi là “tri thiên mệnh” đạt được 
thông qua những năm tháng học tập và luyện tập miệt mài, hấp thụ mọi chân 
lý và cuối cùng thông qua chúng đạt đến sự hải hòa cao nhã. Và chỉ khi ấy 
bạn mới sẵn sàng đạt đến trạng thái cao hơn nữa. 


Khong Tử nói rang: “Sáu mươi tuổi thì hiểu thông, thấu đáo những gi nghe 
được”. Nhưng điều này có nghĩa là gi? Như ta đã thấy, một sự “hiểu thông, 
thâu đáo những gì nghe được” là năng lực biết lắng nghe mọi điều, bất ké 
những điều ay thuộc loại nao, va khi xem xét bất kỳ vấn đề nào cũng luôn 
đứng trên quan điểm của người đang nói những điều ấy. 


Tuy nhiên, trong cuộc sông thực, chúng ta thường gap những điều không 
như ý muốn va nghe những điều mình không muốn nghe. Lam sao ta có thé 
thực sự đạt đến việc “hiểu thông, thấu đáo những gi nghe được”? 


Một khi bạn có sự hiểu biết thau đáo về thiên mệnh và có một sức mạnh kiên 
định nội tâm, bạn sẽ đạt đến trạng thái mà Không Tử mô tả là “hiểu thông, 
thâu đáo những gi nghe được”. Ban sé đạt đến năng lực cao nhất có thé khi 
biết tôn trọng người khác, bạn có thé hiểu lập luận đăng sau mọi van dé, bạn 
có thể nghe mọi điều bằng một tinh than cởi mở, biết đặt mình vào vị trí của 
người khác, dé hiểu những điều họ nói. 


“Tri thiên mệnh” là thái độ kiên định theo đuổi một mục dich mà chúng ta có 
thê dùng đê ứng đôi với thê giới bên ngoài. 


Có một thành ngữ Trung Quốc thường được dùng dé mô tả điều này đại ý là 
“buồn cho đời và tiếc cho người”. Nói khác đi, qua việc hiểu những động cơ 
và ham muốn của mọi người, bạn sẽ đạt đến một sự hiểu biết và khoan dung 
nhiều hơn. 


Khi chúng ta nhìn lối sống của những người. khác bằng hệ thông giá tri của 
riêng mình, chúng ta có thé bị sốc; nhưng néu chúng. ta biết điều gì đã đưa 
nguol ay đến chỗ đứng hiện tại thì có lè chúng ta sẽ hiểu họ hơn. 


Châm ngôn cô có câu: “Hai đám mây chi có thê hội tụ dé tạo ra mưa khi 
chúng gặp nhau ở cùng một độ cao”. 


Vậy, ai là người “hiểu thông, thâu đáo những gì nghe được”? Họ là những 
người, dù đám mây của họ ở 5.000 hay 500 mét độ cao, họ cũng luôn ý thức 

vê nơi người khác đang đứng. Đây là cách mà Không Tử đã áp dụng với mọi 
học trò của mình, giúp cho mỗi bài học phù hợp với từng học trò. 


Những người muốn đạt đến tam “hiểu thông, thấu đáo những gi nghe được” 
phải để lòng mình rộng mở để gặp gỡ những tinh than khác ở nhiều độ cao 
khác nhau; chứ không bám vào những chuân mực bắt biến của riêng mình và 
ngoan cô bảo vệ chúng. 


Sau khi đã có đủ kiến thức và được tôi luyện qua những trải nghiệm cuộc 
sống, mọi sự học hỏi và lao động vất vả của ta sẽ mang lại cho ta sự tinh 
thông thật sự. Trạng thái “hiểu thông, thấu đáo những gì nghe được” của 
Không Tử là sự hội tụ những quy tắc của thế giới bên ngoài vào bên trong 
tâm hồn ta. 


Có lân tôi đọc được câu chuyện sau: 


Ngày xưa, trong một ngôi đền có một bức tượng Phật được khắc từ đá 
granite hết sức tinh xảo. Hàng ngày đều có nhiều người đến khan vai, cầu 
nguyện. Những bậc thang dẫn đến bức tượng Phật cũng được cắt gọt từ cùng 
loại đá đã làm ra bức tượng ấy. 


Đến một ngày no, những bậc thang trở nên bat mãn va đưa ra lời phan kháng 
răng: “Chúng ta vôn là anh em, cùng sinh ra từ một tảng đá. Cớ gì mà họ có 
quyên cha đạp lên chúng tôi mà lại cúi dau trước anh? Anh có gi hay nào ?”. 


“Hiểu thông, thâu đáo những gì nghe duoc” là môt su cam thông vói thé gidi 
và với mọi người trong thế giới ay, tức là thái độ thâu hiểu và khoan dung. 


Phiến đá tạo nên bức tượng Phật điềm tĩnh trả lời: “Đó là vì anh chỉ phải 
chịu bôn nhát dao là đã có hình dáng như ngày nay rôi, nhưng tôi đã phải 
chịu mười ngàn nhát cat và đục thì mới trở thành một bức tượng Phật”. 


Hãy nhìn vào trạng thái của cuộc đời con người mà Không Tử đã nói, chúng 
ta càng đi xa trong cuộc đời, chúng ta càng có nhiều hơn cái mà Ngài nhắn 
mạnh là nội tâm, và chúng ta càng trở nên điềm tĩnh, thư thái hơn. Nhưng 
trước khi bạn có thê đạt đến trạng thái điểm tĩnh này, bạn phải được trui rèn 
và phải bị biến đối hang trăm, hàng ngàn lân. 


Chúng ta nên xem sự tién bộ của cuộc đời con người từ tuổi mười lim đến 
tudi bảy mươi mà Không Tử đã nói như một tam gương nâng đỡ cho ta, 
trong đó chúng ta có thé kiểm thảo ban thân minh tại mỗi giai đoạn khác 
nhau của cuộc đời mình. Thông qua đó, chúng ta sẽ có thé thấy liệu tinh than 
của riêng ta có vững hay không, chúng ta có dan bót di su nghi hoăc hay 
không, chúng ta có bat dau gat hai duoc những chân lý lớn lao của thế giới 
hay không, chúng ta có thể tỏ ra hiểu biết và cảm thông với những thất bại 
của người khác không, hoặc chúng ta có thể đi theo khao khát của tâm hồn 
mình không. Nếu vào tuôi hai mươi hoặc ba mươi, chúng ta có thé đạt đến, 
vượt kế hoạch, trạng thái mà chúng ta sẽ có ở tuôi bốn mươi, năm mươi, và 
đã xây dựng được một hệ thống các gia tri rõ ràng và sang sua, có khả nang 
biến những áp lực của xã hội lên ta thành một sức mạnh linh động cho phép 
ta phục hỏi lại, va nêu chúng ta có khả năng đạt đến sự điềm tĩnh, vững vàng 
của khao khát tâm hồn mà ta đang theo đuôi nhưng không đi quá ranh giới... 
thì chúng ta có thể chắc chăn nói rang minh da sống một cuộc sống thật sự 
có y nghĩa. 


Các nhà khoa học có lần đã tiến hành một thí nghiệm sau: 
Đề đạt được một sự đo lường chính xác khả năng chịu đựng của quả bí ngô, 


họ đặt một vật nặng lên mây quả bí - trong hạn mức cao nhất mà mỗi quả có 
thê chịu đựng được. 


Trong số quả bí ngô được thi nghiệm có một qua đặc biệt chịu được nhiêu áp 
lực nhất. Từ một vải gram mot ngay cho đến mười gram cho ngày tiếp theo, 
đến hang trăm gram, rồi cuối cùng là hang kilogram. Khi quả bí ngô ấy lớn, 
nó chiu được một sức nặng hàng trăm kilogram đặt lên nó. 


Két thúc cuộc thí nghiệm, các nhà khoa hoc căt trai bí ngô ay và các trái 
khác ra đê xem có gì khác thường giữa chúng. 


Họ cắt những trái bí ngô khác rất dễ dàng ngay nhát dao đầu tiên, nhưng đến 
trái bí ngô đặc biệt kia thì con dao cứ nảy ngược trở lại, cuôi cùng họ phải 
dùng một cua go dé cat nó. Ruột của nó cứng như một thân cây trưởng 
thành! 


Day là thí nghiệm gi? Nó là một thí nghiệm về cuộc đời, một bức chân dung 
về tất cả chúng ta trong môi trường hiện đại mà chúng ta đang sống và về 
sức mạnh linh động trong tâm hồn ta. 


Học về Luận Ngữ của Không Tử, về bât kỳ kinh điển nào, về mọi kinh 
nghiệm của những bậc hiển nhân, những nha thông thái xưa, sau cùng đều có 
một mục đích thiết yêu là làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn dưới ánh 
sáng hiền minh của họ. Nhờ đó, ta có thể rút ngắn con đường ta phải đi, giúp 
ta bắt đầu suy nghĩ và cảm nhận, phát triển lòng nhân ái và sự bao dung như 
người quân tử càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ có khả năng sống tốt với 
những tiêu chuẩn công bang xã hội của bậc quân tử, có khả năng đứng dậy 
với sự kiêu hãnh, cân bằng về nội tâm và những bôn phân xã hĝi, bôn phân 
nghé nghiép cua ta. 


Tôi tin rang điều quan trọng nhất về những bậc hiền nhân là cách họ mô ta 
cuộc du hành lớn của đời người bằng ngôn ngữ giản dị - cách mà con cái, 
cháu chắt và những hậu duệ sau này của họ đã thực hành, từ thế hệ nảy qua 
thế hệ khác, dù có ý thức hay không, dù khô đau hay vui sướng. Theo con 
đường nảy, tâm hồn của một dân tộc đã được thành hình. 


Dù bạn ở đâu, bạn cũng có thể để sức mạnh tinh than của các kinh điển xưa 
hòa quyện VỚI những luật lệ và các quy tắc đương đại, đê nó trở thành một 
thành tố không thê thiếu trong cuộc sông của bạn, để mỗi người có thể xây 
dựng cho mình một cuộc sông có giá trị. Đây chắc chắn là ý nghĩa tối hậu 
mà tư tưởng của Không Tử mang đến cho chúng ta trong cuộc sống hôm 


nay. 


VAI NET VE TAC GIA VU DAN 


Tác gia Vu Dan là người Bắc Kinh, thạc sĩ văn hoc cô điển Trung Quốc, tién 
sĩ ngành điện ảnh-truyền hình; hiện là giáo sư, trợ lý giám đốc Viện Nghệ 
thuật và Truyền thông, Chủ nhiệm Khoa Điện ảnh và Truyền hình của 
Trường Đại học Bắc Kinh. 


Bà dạy các môn: văn học cô điển Trung Quốc, khái luận môn điện ảnh- 
truyền hình và trào lưu tư tưởng lý luận truyền hình. Bà nỗi tiếng giỏi dàn 
dựng và viết bài cho các chương trình điện ảnh-truyền hình. Vu Đan từng 
được tặng các danh hiệu Giảng dạy ưu tú của thành phố Bắc Kinh. 


Sinh ra trong một gia đình có cha là nhà nghiên cứu văn học cô Trung Quốc, 
từ năm lên 4 tuôi, Vu Dan bat dau nghiện đọc sách, đọc cả Luận Ngữ của 
Không Tu; 8 tuôi, đọc Hông Lâu Mộng và tiêu thuyét cua Balzac... 


Trong dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc năm 2006, Vu Đan xuất hiện trong 
chương trình Diễn đàn trăm nhà của Đài Truyền hình Trung ương Trung 
Quốc, thuyết trình 7 buổi liền về chủ đề Thu hoạch từ việc đọc sách Luận 
Ngữ, được hàng trăm triệu người xem hoan nghênh. Cuối tháng 11, các bài 
nói nay được in thành sách. Ngay trong tuần lễ đầu tiên, 600 nghìn cuốn đã 
bán hết veo; chỉ trong vài tháng, con số đã nâng lên 3 triệu bản, và đến nay 
đã là hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới. Thật là một hiện tượng hiểm có, 


nhất là đối với quyên sách ban về tư tưởng của một triết gia sống cách nay 
hơn 2.500 năm như Không Tu! 


Sau thành công đặc biệt từ các bài giảng và quyên sách về Không Tử, bà 
thực hiện một loạt bài giảng khác về triết học của Trang Tử, sau đó cũng trở 
thành sách bán chạy nhất tai Trung Quốc với hơn 1 triệu bản trong lần in đầu 
tiên. 


¡ linh hoa 


Đàn, wats M Te a 
CÔNG TY VAN HÓA SANG See | | 


UIB Appie Thi bina a E, TF. MS - Tint ap 6177979 - Fai: XE 
Dimail: niha lirifrnrar.cơm vn - Wek: wew finiran cợn pm 


| 
H Một số câu dich Luận Ngữ trong quyền sách nay được chúng tôi trích 
lại hoặc dựa trên bản dịch Tứ Thư (trọn bộ): Đại Học, Trung Dung, Luận 
Ngữ, Mạnh Tử. Đoàn Trung Còn dịch, NXB Thuận Hóa, 2006. Chúng tôi 
xin chân thành cam ơn dịch giả Đoàn Trung Còn. 
[2] 
1 trượng = 3,33 mét. 


[3] 


GNP (Viết tắt của từ Gross National Product): Tổng sản lượng quốc 
gia, là chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế của một nước. Nó được tính 
theo tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công 
dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là 
một năm tài chính, không kế làm ra ở đâu (trong hay ngoài nước). 


Đào Tiềm (365 - 427): Hiệu là Uyên Minh, sông đời Đông Tan, là 
một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một con 
người trong sạch, vui thú với cuộc sống điền viên, được người đời ngợi khen 
gọi ông là “Tĩnh tiết tiên sinh”. 


Theo hệ đo lường Trung Hoa: 1 dặm = 500 mét. 


[6] 


Thương: Tên của Tử Hạ, một học trò g1ỏ1 của Không Tử. 


Phu Tử: Cách gọi tôn kính của các học trò đôi với Không Tử. 
8 
B] Tagore tên day du là Rabindranath Tagore (1861 - 1941): Nhà tho, 
triét gia Bà La Môn và nha dân tộc chủ nghĩa An Độ, được trao Giải Nobel 
Văn học năm 1913, trở thành người chau Á đầu tiên đoạt giải Nobel. 


Tô Thức hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha (1037 - 
1101): Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh 
danh là một trong Bát đại gia Đường Tống. 

Uo] Hàn Tín (? - 196 TCN): Một danh tướng của Hán Cao Tổ Luu 
Bang thời Hán Sở tranh hùng, ông có công rất lớn giúp Lưu Bang đánh bại 
Hạng Vũ lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. 

LH Ronin là những samurai không con chủ tướng trong thời kỳ phong 
kiến ở Nhật Bản. Một samurai mat chủ tướng do chủ của ông ta bị chết, bị 
mat quyén lực, hoặc chi do mất di su tin tưởng cua chu tướng. Từ ronin 
nghĩa là “con người trôi dạt" (lãng nhân). Thuật ngữ này bat đầu có từ thời 
ky Nara va Heian. 


[12] 


Nguyên van: “non-loving behaviour’. 


Đỗ Phủ (712 - 770): Được mệnh danh “thi Thánh” của Trung Quốc, 


la tac gia nồi bật thoi nhà Đường, cùng với Lý Bạch, ông được xem là một 
trong hai nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc. 
L14] 

Phạm Trọng Yêm (989 - 1052): Nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị, 
nhà quân sự thời Bắc Tống, nguyên văn đoạn được tác giả Vu Đan trích ở 
đây lay từ tác phâm “Nhạc Dương Lâu Ký” của Phạm Trọng Yém: “cư miéu 
đường chi cao, tac ưu kỳ dân; xứ giang hò chi viễn, tac ưu kỳ quân. Thị tién 
diệc ưu, thối diéc ưu; nhiên tắc hà thì nhi lạc gia? Kỳ tất viết: “Tiên thiên hạ 
chi ưu nhi wu, hậu thiên hạ chi lac dư”. (Dịch nghĩa: Ở miéu đường trên cao, 
tất lo cho dân; ở sông nước ngoài xa, tất lo cho vua. Dù tiễn cũng lo, lui cũng 
lo; vậy thì vui được khi nào đây? Tất nói là: Lo trước cái lo của thiên hạ, vui 
sau cái vui của thiên hạ vậy). 


[15] 


[16] 
Tang Tu tén that la Tang Sam (505 - 435 TCN), tu Tu Du, la con 


trai cua Tang Điểm. Tăng Sâm nhỏ hơn Không Tử 46 tuôi, nhưng là một học 
trò xuất sắc của Không Tử, được người đời kính trọng tôn xưng là Tăng Tử. 

LH] Thời Xuân Thu ở nước Sở có người họ Hòa tìm được ngọc quý, 
mang dâng Sở Lệ Vương. Lệ Vương cho là ngọc giả, bèn chat chân Hòa tri 
tội lừa dối. Sở Vũ Vương lên ngôi, Hòa lại mang dâng, Vũ Vương cũng 
không tin và chặt nốt chân kia của Hòa. Tới đời Sở Văn Vương, Hòa vẫn 
mang dâng lần nữa. Văn Vương nhận ra là ngọc quý, bèn trọng thưởng Hòa. 
Từ đó ngọc quý được gọi là ngọc họ Hòa nước Sở. 


Tiểu tướng: Quan phụ giúp việc tế lễ. 


Thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 


[19] 
Ban dich cua Hoang Tao, Tuong Nhu. 
20 


Ban dich của Tran Trọng San. 
Ban dịch cua Khương Hữu Dung. 
[22] _ | = ¬ 
Lục kinh: Sáu bộ kinh sách cô điên của Trung Quôc, gôm: Kinh 
Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu, Kinh Nhạc. Sau này 


Kinh Nhạc bị thất lạc nên các bộ sách kinh điển này thường được gọi là Ngũ 
kinh. 


[23] Tứ Thư: Bốn tác phẩm kinh điển của Nho hoc Trung Hoa, gồm: 
Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Cùng với Ngũ Kinh, Tứ Thư 
hợp thành bộ 9 bộ sách chủ yếu của Nho giáo, thường gọi tắt là “Tứ Thư, 
Ngũ Kinh”. 


